


VỀ MÁI 
CHÙA XƯA 





VỀ MÁI CHÙA XƯA 
NGUYÊN MINH 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội. 


Copyright © 2016 by Nguyen Minh 
ISBN-13: 978-1537690865 
ISBN-10: 1537690868 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the pubilisher. 


NGUYÊN MINH 


` 








NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


Thư ngỏ 


Í Ạ rong khoảng vài thập niên vừa qua, sự 
bùng nổ các phương tiện thông tin trên 
toàn thế giới, và nhất là trên khắp các thành phố lớn 
ở Việt Nam ta, đã mang đến những thuận lợi lớn lao 
thúc đẩy sự tiến bộ vượt bực trong hầu hết các lãnh 
vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục... Nhưng 
bên cạnh đó, môi trường phát triển mới cũng đặt ra 
không ít những khó khăn thách thức, những ưu tư lo 
ngại về sự phát triển tỉnh thần của thế hệ trẻ trong 
tương la1. 


Những ưu tư lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở 
thực tế. Như một cơn bão lốc tràn qua, những yếu tố 
của nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại đang 
từng ngày tác động làm lung lay những giá trị đạo 
đức, tâm linh trong cội nguồn văn hoá dân tộc. Điều 
này đặc biệt đáng lo ngại đối với lớp trẻ, bởi các em 
như những cây non còn chưa đủ thời gian để bám rễ 
sâu vững vào lòng đất mẹ, chưa đủ thời gian để cảm 
nhận và tiếp nhận đầy đủ những giá trị tinh hoa từ 
truyền thống lâu đời do tổ tiên truyền lại, và đã phải 
tiếp xúc quá nhiều, quá sớm với những giá trị văn 
hoá ngoại lai. Mặc dù phần lớn trong đó có giá trị 
tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội về 
mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ... nhưng 
cũng có không ít các yếu tố độc hại đối với tâm hồn 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





non trẻ của tầng lớp thanh thiếu niên trong độ tuổi 
mới lớn. 

Sự độc hại này không phải do nhận xét chủ quan 
hay bảo thủ của thế hệ cha anh, mà là một thực tế 
hiển nhiên vẫn tôn tại từ Đông sang Tây, ở bất cứ xã 
hội, đất nước nào mà nền văn minh công nghiệp hiện 
đại phát triển mạnh. Nó được biểu hiện cụ thể qua 
những số liệu đáng lo ngại về tỷ lệ cao và rất cao của 
những vụ phạm pháp vị thành niên, có thai và phá 
thai ở độ tuổi rất sớm, hay những vụ ly hôn không 
lâu sau ngày cưới... và đi xa hơn nữa là nghiện rượu, 
là hút, chích ma tuý, rồi dẫn đến trộm cướp, tự tử... 

Tất cả những điều đó không phải gì khác hơn mà 
chính là biểu hiện của sự thiếu vắng các giá trị tinh 
thần, các giá trị tâm linh vốn là cội nguồn của đạo 
đức, của văn hoá dân tộc. Các nhà giáo dục, các vị 
lãnh đạo của chúng ta hẳn là đã sớm nhận ra điều 
này và đã có những phản ứng tích cực, đúng đắn 
qua hàng loạt các phong trào “về nguồn” cũng như 
khuyến khích việc xây dựng một nền văn hoá mới 
“đậm đà bản sắc dân tộc”... 


Những gì chúng ta đã làm là đúng nhưng chưa 
đủ. Trong bối cảnh thực tế, các bậc cha mẹ, thầy cô 
giáo... đang dần dần phải bó tay trong việc quản lý 
môi trường tiếp xúc của con em mình. Những điểm 
dịch vụ Internet mọc lên nhan nhản khắp nơi, và 
chỉ cần ngồi trước máy tính là các em có thể dễ dàng 


Chư ngó 





tiếp xúc với “đủ thứ trên đời” mà không một con 
người đạo đức nào có thể tưởng tượng ra nổi! Ở mức 
độ nhẹ nhất cũng là những cuộc tán gẫu (cha£) hàng 
giò vô bổ trên máy tính, những “chuyện tình” lãng 
mạn của các cô cậu nhí chưa quá tuổi 15! Và hậu quả 
không tránh khỏi tất nhiên là năng lực học tập sút 
giảm, các thói quen xấu hình thành... và hàng trăm 
sự việc không mong muốn cũng đều bắt đầu từ đó. 

Xã hội hoá giáo dục là cách duy nhất mà chúng 
ta có thể làm để đối phó với thực trạng phức tạp 
này. Và chúng ta đã khởi sự làm điều đó từ nhiều 
năm qua. Vấn đề chúng tôi muốn đề cập ở đây là 
một sự mở rộng hơn nữa khái niệm “xã hội hoá” và 
các hình thức giáo dục, trực tiếp cũng như gián tiếp. 
Một trong những việc làm thiết thực nhất để góp 
phần vào việc này có thể là cố gắng cung cấp cho 
các em một loạt những tựa sách có nội dung lành 
mạnh, hướng dẫn đời sống tinh thần cũng như vun 
bồi những giá trị đạo đức vốn có của dân tộc. 

Việc bảo vệ đời sống tỉnh thần cho con em chúng 
ta là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, vì thế 
chúng tôi thiết nghĩ là tất cả các bậc phụ huynh đều 
phải tích cực tham gia, tất cả các ngành, các giới... 
đều phải tích cực tham gia, và hãy tham gia một 
cách cụ thể bằng những việc làm cụ thể. 


Xuất phát từ những suy nghĩ và nhận thức như 
trên, Công ty Văn hóa Hương Trang chúng tôi đã hết 
sức vui mừng khi nhận được lời đề nghị của một nhóm 


7 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





các anh em nhân sĩ trí thức Phật giáo về việc hợp tác 
mở một tủ sách với chủ đề hướng dẫn đời sống tỉnh 
thần. Chúng tôi đã đồng ý với nhau sẽ cố gắng duy trì 
loạt sách này trong bao lâu mà chúng tôi còn nhận 
được sự ủng hộ từ độc giả, cho dù khả năng thu lợi 
nhuận từ một tủ sách như thế này có thể là rất thấp. 


Với hơn 25 thế kỷ tổn tại và phát triển, song 
hành với biết bao giai đoạn thăng trầm trong lịch 
sử đất nước, Phật giáo là tôn giáo lớn nhất và cổ 
xưa nhất của dân tộc ta, xứng đáng là người anh cả 
trong đại gia đình các tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam 
- một người anh cả luôn bao dung và khoan hoà, 
luôn nêu cao những chuẩn mực đạo đức, tín ngưỡng 
truyền thống của dân tộc. Chính vì vậy, mỗi giá trị 
tỉnh thần của Phật giáo đều đã trở thành di sản quý 
giá chung của toàn dân tộc. 


Loạt sách này của chúng tôi sẽ được mang một 
tên chung là “RỘÔNG MỞ TÂM HỒN?, và nhắm đến 
việc cung cấp những hiểu biết cơ bản về Phật giáo 
trên tỉnh thần vận dụng một cách thiết thực vào 
chính cuộc sống hằng ngày. Thiết nghĩ, khi có được 
những giá trị tỉnh thần này, chúng ta sẽ như những 
cây xanh có cội nguồn, có gốc rễ vững chắc, và sẽ 
không dễ gì bị lung lay, tác hại bởi những yếu tố tiêu 
cực trong văn hoá ngoại lai. Hơn thế nữa, chúng ta 
sẽ có thể tạo lập một đời sống tinh thần tốt đẹp hơn, 
vững chãi hơn giữa cuộc sống bon chen tất bật này. 


Hy vọng đây sẽ là loạt sách bổ ích cho bất cứ ai 


Chư ngỏ 





muốn tìm hiểu về văn hoá Phật giáo, và thông qua 
đó cũng là hiểu được phần lớn cội nguồn văn hoá dân 
tộc. Mặc dù mục đích chính là nhắm đến việc hướng 
dẫn đời sống tinh thần cho lớp trẻ, chúng tôi vẫn hy 
vọng là loạt sách cũng góp phần củng cố những giá trị 
văn hoá đạo đức nói chung. Và như vậy, mục tiêu đề 
ra có thể là quá lớn so với trình độ và khả năng hiện 
có của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi xin chân thành 
đón nhận mọi sự góp ý xây dựng cũng như những lời 
chỉ giáo từ quý vị độc giả cao minh, để nội dung loạt 
sách sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi cũng 
sẽ rất vui mừng được đón nhận sự hợp tác của bất cứ 
tác giả nào quan tâm đến chủ đề này. Quý vị có thể 
liên lạc qua thư từ hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Công 
ty Văn hóa Hương Trang, số 416 đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh, hoặc điện thoại số: (08) 383 223 86, hoặc qua 
điện thư: nguyenminh@rongmotamhon.net 


Trân trọng 


CÔNG TY VĂN HÓA HƯƠNG TRANG 


(Uè qwtii œluừđi xtr 





10 


LỜI NÓI ĐẦU 


(24: 2004 khép lại với một biến cố đau 
thương chưa từng thấy trong lịch sử 
loài người. Cả thế giới kinh hoàng và nhỏ lệ trước 
những mất mát lớn lao cho hàng trăm ngàn gia đình 
sau trận thiên tai sóng thần ở vùng ven biển châu Á, 
với thiệt hại nhân mạng cho hàng loạt quốc gia như 
Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, 
Myanmar... Chưa bao giờ người ta có thể cảm nhận 
được sự mong manh của kiếp sống con người một 
cách rõ ràng và cụ thể đến như thế. Và cũng chưa 
bao giờ người ta có thể thấy rõ hơn sự vô nghĩa của 
tiền tài, danh vọng... khi đối mặt với ý nghĩa cuối 
cùng của đời sống. Hàng trăm ngàn con người, trong 
đó có không ít những thương gia đang thành đạt, 
không ít những người giàu có đang thụ hưởng tất 
cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang 
lại... chỉ trong thoáng chốc đã trở thành những xác 
không hồn, vĩnh viễn chấm dứt đời sống trong nỗi 
kinh hoàng và bất lực khi những cơn sóng cao ngất 
trời ập đến không báo trước. 

Sau khi thảm họa xảy ra, người ta xôn xao bàn 
tán về một khả năng có thể phòng tránh nhờ một hệ 
thống cảnh báo sớm. Người ta đầu tư công sức, tiền 
bạc, trí tuệ... với hy vọng có thể tránh né được những 
thảm họa tương tự trong tương lai. 

Thế nhưng, ai biết được là lần tới đây thiên tai sẽ 
xảy ra theo cách nào? Cũng như chỉ trước khi trận 


11 


(Uè qwtii œlutừ(t xttŒ 





sóng thần xảy ra thôi, ai có thể hình dung được nó sẽ 
xảy ra như thế? Trong một chừng mực nào đó, hoàn 
toàn không bi quan, nhưng chúng ta phải thừa nhận 
một sự thật là trong tự nhiên vẫn còn có quá nhiều 
điều chúng ta chưa biết, và ngay cả khi đã biết, ta 
vẫn không thể nào kiểm soát tất cả theo ý mình. Sự 
mong manh của mỗi một kiếp người hay sự mong 
manh của cả vũ trụ này vẫn là một cái gì đó nằm 
ngoài tầm của những kiến thức khoa học mà hiện 
nay ta đang có được. 


Hàng triệu người đã nhận thức được điều đó. Và 
ý nghĩa tích cực của vấn đề ở đây là nó giúp chúng 
ta hiểu được ý nghĩa đích thực của đời sống. Ý nghĩa 
đó rõ ràng là không nằm ở những gì chúng ta vẫn 
nỗ lực tích lũy trong cuộc sống như tiền tài, danh 
vọng, tri thức, của cải vật chất... Tất cả những thứ 
ấy đều mong manh và có thể tan rã bất cứ lúc nào 
cũng giống như chính mạng sống này của mỗi chúng 
ta. Một thiên tai có thể xảy đến cho hàng trăm ngàn 
người, thì một tai nạn bất kỳ nào đó cũng có thể xảy 
đến cho riêng ta vào bất cứ lúc nào và cướp đi tất 
cả những gì mà ta đang ôm ấp, tích lũy, xây dựng... 
Vì thế, ý nghĩa của đời sống phải được tìm thấy 
ngay trong những giây phút quý giá mà ta đang còn 
được sống. Đó là niềm hạnh phúc khi chúng ta được 
thương yêu, tin cậy và chia sẻ cùng nhau trong cuộc 
sống: đó là những giá trị tỉnh thần sẽ còn mãi trong 
tâm thức mỗi chúng ta ngay cả khi một người thân 
nào đó của ta đã vĩnh viễn nằm xuống; đó là những 


12 


dUời nói đầu 





giá trị tinh thần giúp cho ta có thể cảm nhận được 
sự bình an, vững chải và hạnh phúc chân thật ngay 
trong đời sống, cho dù ta vẫn còn phải đối mặt với 
những khó khăn nhất định trong việc mưu sinh. 


Và những giá trị tỉnh thần ấy không nằm vung 
vãi trên đường phố hay trong những siêu thị để 
chúng ta có thể lao vào cuộc sống bon chen này và 
nhặt lấy. Chúng chỉ có thể được tìm thấy khi chúng 
ta quay về với thế giới nội tâm của chính mình, cảm 
nhận và trân quý từng phút giây của đời sống đang 
trôi qua, để biết rằng mình phải học hỏi và thực 
hành rất nhiều điều mà nhiều thế hệ cha ông trước 
đây đã từng truyền dạy. 


Tập sách này như một lời tâm sự với những 
người bạn trẻ, những người đang đứng trước ngưỡng 
cửa vào đời nhưng có thể là chưa xác định được một 
hướng đi vững chắc, và quan trọng hơn nữa là đang 
phải đối mặt với những yếu tố độc hại như một hệ 
quả tất yếu của nền văn minh công nghiệp hiện đại, 
nhưng lại không có được tấm áo giáp tinh thần để 
phòng hộ một cách chắc chắn như thế hệ cha anh 
mình trước đây. 


Trên tỉnh thần đó, tác giả xin chân thành đón 
nhận mọi sự chỉ giáo từ các bậc cao minh, cũng như 
sự góp ý xây dựng từ quý bạn đọc gần xa. 


Mùa xuân, 2005. 
NGUYÊN MINH 


13 


(Uè qwtii œluừđi xtr 





14 


Hôm qua em đi chùa Hương... 


hi tôi đọc bài thơ “Chùa Hương” của 

Nguyễn Nhược Pháp, ấn tượng mạnh 
nhất đối với tôi không phải là những vần thơ trong 
sáng, nhẹ nhàng và duyên dáng, mặc dù đó chính là 
những gì mà tôi cảm nhận được ngay từ lần đọc đầu 
tiên. Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi qua bài thơ này 
lại chính là sự nhập vai đến thần kỳ của nhà thơ 
để nói lên được cái nôn nao, háo hức của một cô bé 
1ð tuổi khi được “thầy mẹ” cho đi chùa. Điều đó cho 
thấy bản thân nhà thơ chắc hẳn cũng đã từng trải 
qua tâm trạng ấy, và ông đã ghi nhớ được để có thể 
khắc hoa lại nó trong bài thơ bất hủ của mình một 
cách rất thành công. 


Phần lớn trong chúng ta không có được trí nhớ và 
hồi ức tốt như Nguyễn Nhược Pháp. Đôi khi chúng 
ta dễ dàng quên đi những cảm xúc đã từng xảy đến 
cho mình khi còn trẻ, và vì thế mà chúng ta ít có 
khả năng hiểu được để cảm thông với những gì mà 
con em chúng ta, những người còn rất trẻ, đang cảm 
nhận, đang trải qua. 


Tôi vẫn còn nhớ những giây phút nôn nao, háo 
hức của lần đầu tiên theo cha mẹ lên chùa. Ngôi 
chùa làng quê thuở ấy có thể là đơn sơ mộc mạc hơn 
nhiều so với ngày nay, cả đến bữa cơm chay được ăn 
ở chùa cũng đơn sơ lắm, thường chỉ có đĩa mít non 
kho với tương đậu nành hoặc tương gạo do nhà chùa 


lỗ 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





tự làm, nhưng niềm vul của bọn trẻ chúng tôi khi 
được tung tăng theo mẹ lên chùa quả là lớn lắm, lớn 
đến nỗi mà qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm 
trong cuộc sống nhưng đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ. 


Tôi biết là nhiều em nhỏ ngày nay cũng rất thích 
được đến chùa - cũng giống như chúng ta ngày xưa 
thôi. Nhưng cuộc sống thật bận rộn hơn nhiều so 
với vài ba mươi năm trước đây, và vì thế mà đôi khi 
chúng ta không có đủ thời gian để chú ý đến những 
mong muốn của các em. 


Nói một cách chính xác hơn, khi trẻ con lớn lên, 
chúng có khuynh hướng vươn ra tiếp xúc với những 
gì bên ngoài môi trường gia đình. Mặc dù khi còn 
bé các em rất thích được ắm bồng, ôm ấp, nhưng 
khi bắt đầu biết đi, biết chạy, các em bắt đầu không 
thích được bồng ẫm nữa, và chỉ thích được chạy nhảy 
chơi đùa với những em khác cùng độ tuổi. Và từ đó, 
càng lớn lên các em càng thích vươn xa ra khỏi môi 
trường gia đình. 


Các bậc cha mẹ thì ngược lại, luôn có khuynh 
hướng muốn bảo vệ các em bằng cách giữ chúng 
trong môi trường gia đình khép kín. Các vị luôn nghĩ 
rằng như thế sẽ an toàn hơn, tốt đẹp hơn cho các em. 
Trong khi đó thì các em luôn chờ đợi bất cứ cơ hội 
nào để tìm ra với những điều mới lạ hơn ở bên ngoài 
gia đình. Và trong cuộc “đối đầu” này, các bậc cha 
mẹ thường là người “chiến bạ, bởi các em luôn biết 
cách làm thế nào để thoả mãn ý muốn của mình. 


16 


20ôtm qua cứu đi chtta lương... 





Nếu chúng ta hiểu được điều đó, vấn đề sẽ trỏ 
nên dễ dàng hơn. Thay vì ngăn cấm và cố giữ các 
em ở nhà, chúng ta hãy tìm những nơi thích hợp để 
cho các em đi đến. Đây cũng là một trong những lý 
do để các bậc cha mẹ nên cho các em đến chùa. Mặc 
dù chưa có đủ hiểu biết để tiếp thu những gì sâu xa, 
mầu nhiệm, nhưng các em luôn có được niềm vui 
trong sáng khi được đến chùa, và điều đó chắc chắn 
sẽ để lại những ấn tượng lâu dài rất tốt đẹp trong 
tâm hồn non trẻ của các em. 


Còn một lý do khác, tuy có vẻ khó hiểu hơn nhưng 
lại rất hiển nhiên không thể nào phủ nhận. Đó là, tự 
trong tiềm thức sâu xa của mỗi chúng ta, hình ảnh 
ngôi chùa vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc, thân thiết. 
Điều đó có thể giải thích như là một mối quan hệ 
tâm linh giữa mỗi chúng ta với tổ tiên từ nhiều đời 
trước, bởi vì từ hàng ngàn năm trước đây, điều hiển 
nhiên là không một người dân Việt nào lại không 
gắn bó với một ngôi chùa nào đó trên khắp những 
làng quê của đất nước. 

Tôi có một người bạn, cứ vài ba hôm lại phải đưa 
con đến chùa, chỉ để dạo chơi quanh sân chùa chừng 
mươi lăm phút vào buổi chiều. Anh kể với tôi rằng, 
con bé - chỉ mới 3 tuổi thôi - đã tỏ rõ vẻ hân hoan 
ngay từ lần đầu tiên được đưa đến chùa, và sau đó 
thì chiều nào cũng đòi lên chùa. Cũng may là nhà 
anh chỉ gần đó thôi. Và sau nhiều lần đưa bé đến 
chùa, anh mới phát hiện ra là chính anh cũng có nhu 
cầu được đến chùa theo cách đó để thư giãn sau một 
ngày làm việc căng thẳng. 


17 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Một người cháu trai gọi tôi bằng bác, năm nay 
chỉ mới 13 tuổi nhưng đã chính thức xuất gia ở chùa. 
Câu chuyện của em có thể sẽ gợi lên ít nhiều suy nghĩ 
trong mỗi chúng ta, bởi đây là chuyện hoàn toàn có 
thật. Từ năm lên 8 tuổi, khi được cha mẹ đưa đến 
chùa, em đã nhất quyết xin được ở lại chùa. Thầy 
trụ trì có lẽ cũng đã nhận ra được một căn duyên 
tốt nơi em nên vui lòng tiếp nhận. Em đã ở hẳn lại 
chùa suốt mấy năm mà không lộ vẻ nhớ nhà hay lưu 
luyến gì với cuộc sống ở gia đình trước đó. Và thế là, 
cách đây một năm em được thầy trụ trì cho chính 
thức xuất gia. 


Chúng ta vẫn thường gặp không ít những câu 
chuyện tương tự như trên trong cuộc sống. Và chúng 
ta không thể giải thích bằng cách nào khác hơn là 
phải thừa nhận một tiểm thức sâu xa ẩn chứa trong 
mỗi con người. Điều này cũng thể hiện ở mỗi chúng 
ta, khi ta bỗng dưng cảm thấy rất ưa thích hoặc rất 
chán ghét một con người, một sự việc nào đó mà 
không có những nguyên nhân rõ ràng. Và điều này 
cũng giải thích cho những khác biệt rất xa về tâm 
tính của những con người sinh ra và lớn lên trong 
cùng một gia đình, cùng một môi trường nuôi dưỡng 
và giáo dục hoàn toàn giống nhau. 


Ngày nay có một số người đến chùa không phải 
vì lý do tín ngưỡng. Vì những lý do nào đó, gia đình 
họ, bản thân họ đã tin theo một tín ngưỡng, một 
tôn giáo khác, nhưng họ vẫn cảm thấy một sự thân 
quen, thoải mái khi được đến chùa. Dạo chơi chốc 


18 


“tên œftùa thíp trột nét lttơớng... 





lát trong khuôn viên chùa để cảm nhận sự thư giãn 
của một bầu không khí hoàn toàn thanh thản không 
ràng buộc, điều đó thực sự không nhất thiết phải 
xuất phát từ lý do tín ngưỡng, mà trong thực tế ngày 
nay đã trở thành một nhu cầu chung trong đời sống 
tỉnh thần của rất nhiều người. 


Lên chùa thắp một nén hương... 


húng ta có thể đến chùa với nhiều tâm 

trạng khác nhau. Có người đến chùa với 
sự kính ngưỡng, với tâm chân thành để dâng hương 
lễ Phật, cũng có người đến chùa với một tâm nguyện 
nào đó ôm ấp trong lòng, và cầu khấn để mong rằng 
tâm nguyện ấy sẽ sớm trở thành hiện thực, lại cũng 
có người đến chùa chỉ để thăm thú, vãn cảnh, tìm 
một vài giây phút thanh thản, thư giãn trong cuộc 
sống vốn dĩ đầy bon chen, căng thẳng... 


Cho dù là chúng ta đến chùa với tâm trạng nào 
đi nữa, chúng ta cũng cần hiểu qua một số yếu tố 
tích cực có thể góp phần làm cho việc đến chùa của 
ta được nhiều lợi lạc hơn. 

Yếu tố đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến ở đây là 
sự buông xả. Khi bạn đến chùa, trước hết hãy buông 
xả tất cả những gì đang trĩu nặng trong lòng. Như 
một ly nước đầy không thể rót thêm vào được nữa, 
tâm hồn bạn nếu chất chứa đầy những ưu tư, lo nghĩ 
hay phiền muộn... sẽ không còn có khả năng tiếp 


19 


(Uè qwtii œÏutừ(t xttŒ 





nhận gì nữa từ môi trường bên ngoài. Và vì thế, việc 
đến chùa có rất ít cơ may mang lại cho bạn những 
giây phút thảnh thơi, an lạc. 

Ngôi chùa có thể xem là một cảnh giới hoàn toàn 
khác biệt với thế giới trần tục mà chúng ta đang 
sống. Ở đó không có sự bon chen, tranh giành vật 
chất, địa vị hay quyền lực, không có sự ganh ghét, 
giận hờn hay đố ky lẫn nhau... Đó là cảnh giới của 
những người hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự 
cởi bỏ tất cả những ràng buộc tầm thường của đời 
sống thế tục. Vì thế, khi ta bước chân vào đó, điều 
trước hết là hãy buông xả hết thảy những “bụi trần” 
của thế tục, để có thể mở rộng lòng đón nhận những 
cơn gió mát lành bên trong cửa từ bi. 


Thử tưởng tượng, nếu bạn đến chùa trong một 
tâm trạng tức giận chưa nguôi ngoal, hoặc đang ôm 
ấp những lo toan, dự trù cho một công việc quan 
trọng sắp đến... Liệu trong những trường hợp ấy, 
bạn có thể nào cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ 
nhàng hay thư giãn được chăng? 


Nếu bạn là người đã từng đến chùa nhiều lần, 
hãy thử nhớ lại và so sánh tâm trạng khác nhau của 
những lần ấy. Bạn sẽ thấy ra một điều là: có những 
lần bạn thực sự cảm nhận được sự an lạc, thánh thơi, 
và cũng có những lần nào đó bạn hầu như không 
cảm nhận được chút an vui nào cả. Điều đó không 
phải gì khác hơn mà chính là sự biểu hiện tâm trạng 
của mỗi chúng ta khi đến chùa. Nếu chúng ta có khả 
năng buông xả được tất cả những gì chất chứa trong 


20 


“tên œfitùa thiếp trột nét lttơớng... 





lòng, chúng ta mới có thể tiếp nhận được niềm vui 
trong sáng của việc đến chùa. Bằng không, việc đến 
chùa sẽ có ý nghĩa rất ít trong đời sống tỉnh thần của 
chúng ta. Hay nói khác đi, chúng ta sẽ có rất ít khả 
năng cảm nhận được sự khác biệt giữa việc đến chùa 
với việc đi đến bất cứ một nơi nào khác. 

Nói như thế không có nghĩa là bạn chỉ nên đến 
chùa khi không có bất cứ điều gì lo toan chất chứa 
trong lòng. Ngược lại, chính những lúc ấy mới là 
những lúc bạn rất cần đến chùa. Sự khác biệt ở đây 
là, bạn cần ý thức thật rõ rệt điều này: Hãy buông 
xả, bỏ lại tất cả những lo toan của bạn ở bên ngoài 
cổng chùa, đừng mang chúng vào theo đến tận nơi 
lễ Phật. 


Đây là việc nên làm, nhưng không hẳn đã dễ 
làm. Quán tính thông thường của hầu hết chúng ta 
là làm theo cách ngược lại. Chúng ta mang đến chùa 
hết thảy những ưu tư, lo lắng, niềm vui, nỗi buồn 
trần tục của mình, để mong rằng khung cảnh thiêng 
liêng và sự nguyện cầu sẽ có thể giúp ta biến tất cả 
những điều ấy trở thành tốt đẹp. Đó là một ý niệm 
sai lầm, và chúng ta sẽ có dịp trở lại để bàn sâu hơn 
ở một phần khác cũng trong sách này. 


Để thực hành bài tập buông xả trước khi vào 
chùa, trước hết bạn phải nhận thức được rằng mình 
đang bước vào một cảnh giới khác, cảnh giới của an 
lạc và giải thoát, ít ra cũng là trong những giây phút 
ngắn ngủi mà bạn được lưu lại trong khuôn viên 
ngôi chùa. Và vì thế, bạn có thể xem như mình sẽ 


21 


(Uề qwtii œÏutừ(t xttŒ 





tạm thời “vắng mặt” khỏi thế giới trần tục này trong 
suốt quãng thời gian đến chùa. Mười lăm phút, ba 
mươi phút, một giờ, hay nửa ngày, hoặc thậm chí là 
vài ba ngày... đó là thời gian mà bạn cần xác định rõ 
là mình sẽ không hiện diện trong “thế giới trần tục” 
này, để hoàn toàn bước vào “thế giới thảnh thơ? của 
an lạc và giải thoát. Nhận thức này là tiền đề quyết 
định để bạn có thể mở rộng lòng tiếp nhận những 
niềm vui thực sự khi được đến chùa. 


Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này: cho dù 
bạn có vắng mặt khỏi “thế giới trần tục” này trong 
mười lăm phút, một giờ hay nửa ngày... chắc chắn là 
điều ấy cũng sẽ không dẫn đến bất cứ biến cố, thay 
đổi quan trọng nào. Nhưng ngược lại, nếu bạn thực 
sự buông xả để đến chùa trong một tâm trạng hoàn 
toàn không vướng mắc, điều đó sẽ mang lại lợi ích 
tỉnh thần rất lớn lao và thậm chí có thể làm thay đổi 
cuộc sống của bạn theo hướng tốt đẹp hơn. 


Khi bước chân vào cổng chùa với tâm trạng 
buông xả mọi lo toan, tính toán trong đời sống thế 
tục, đó là chúng ta thực sự dọn mình để đến gần hơn 
với cảnh giới của sự thanh thản và giải thoát. Chính 
trong tâm trạng đó, chúng ta mới có thể dễ dàng có 
được niềm an lạc thực sự, và cũng chính trong tâm 
trạng đó, chúng ta mới thực sự có được sự giao cảm 
nhiệm mầu khi dâng hương lễ Phật. 

Yếu tố buông xả có ý nghĩa với hết thảy mọi đối 
tượng đến chùa. Cho dù bạn chỉ là người đến vãn 
cảnh chùa để tìm đôi chút thời gian thảnh thơi, 


22 


“tên œftùa thp tuột nét lttơớng... 





thư giãn, hay đến chùa để dâng hương lễ Phật như 
một tín đồ thuần thành... Trong mọi trường hợp, sự 
buông xả đều có khả năng giúp bạn dễ dàng có được 
những cảm nhận tốt đẹp và an lạc hơn. Những vườn 
hoa, chậu cảnh, khóm trúc hay con đường trải sỏi... 
tất cả đều sẽ trở nên xinh đẹp hơn, tươi mát hơn khi 
bạn có thể dạo chơi và ngắm nhìn với một tâm trạng 
thánh thơi, bình thản. Và giây phút dâng hương lễ 
Phật sẽ trở nên thiêng liêng hơn, tôn nghiêm hơn 
khi bạn không còn vướng bận trong lòng bất cứ sự 
lo toan tính toán nào. Mặt khác, nếu bạn đến chùa 
để tìm lời khuyên bảo, chỉ dạy cho một đời sống tỉnh 
thần hướng thượng, tâm trạng buông xả sẽ giúp bạn 
sáng suốt hơn nhiều để có thể hiểu và tiếp thu được 
những gì quý thầy giảng dạy. 

Yếu tố thứ hai mà tôi muốn bàn đến ở đây là sự 
thành tâm. Sự thành tâm ở đây được hiểu như là sự 
để hết tâm ý vào một mục đích duy nhất khi đến 
chùa. Vì thế, bạn phát khởi tâm nguyện đến chùa 
chỉ với mục đích duy nhất ấy, không kèm theo với 
bất cứ một điều kiện hay mục đích nào khác. 


Ngay cả khi bạn đến chùa để vãn cảnh và dạo chơi 
thư giãn, thì đó cũng phải là mục đích duy nhất của 
bạn, không nên kèm theo bất cứ một mục đích nào 
khác. Chẳng hạn, khi bạn nghĩ rằng: “Chiểu nay 
tôi sẽ đến chùa để dạo chơi thư giãn, và sau đó sẽ 
nhân tiện ghé qua siêu thị mua một vài món đồ... 
hoặc nhân tiện tôi sẽ ghé thăm một người bạn cũ 
ở gần đó...”, như vậy là bạn đã thiếu đi yếu tố thành 


23 


(Uề qwtii œlutừ(t xttŒ 





tâm. Và ý nghĩa việc đến chùa của bạn sẽ do đó mà 
sút giảm đi rất nhiều. 

Khi bạn đến chùa để dâng hương lễ Phật hoặc 
nghe thuyết pháp cũng vậy, bạn cần phải có sự 
thành tâm. Chính sự thành tâm giúp bạn có được 
một sức mạnh tinh thần rất lớn lao để có thể nhận 
hiểu và tiếp xúc được với những gì là tốt đẹp hay 
thiêng liêng, cao cả khi đến chùa. 


Thử tưởng tượng, bạn đang dạo chơi trong vườn 
chùa xinh đẹp và thoáng mát, nhưng chốc chốc lại 
phải liếc nhìn đồng hồ để xem đã đến giờ thực hiện 
một “mục đích thứ ha†” nào đó hay chưa... Bạn sẽ 
không thể nào có khả năng cảm nhận, tiếp xúc với vẻ 
đẹp quanh mình được nữa. Và nếu bạn dâng hương 
lễ Phật trong một tâm trạng như thế, bạn càng 
không thể đạt được bất cứ sự giao cảm nào trong thế 
giới tâm lĩnh. Còn nếu bạn ngồi nghe một bài pháp 
thoại với tâm trạng ấy, bạn càng không có khả năng 
hiểu và tiếp nhận những gì được nghe. 


Cuộc sống của chúng ta vốn rất ngắn ngủi, và 
sẽ càng ngắn ngủi hơn nữa nếu chúng ta không biết 
cách sử dụng đúng đắn thời gian trôi qua. Khi chúng 
ta có thể dành ra được mười lăm, hai mươi phút hay 
nửa giờ, nửa ngày... để đến chùa, nhưng lại thiếu 
mất sự thành tâm, lại phân tán quãng thời gian này 
vào nhiều mục đích khác nhau... chúng ta sẽ nhận 
được rất ít giá trị tinh thần, hoặc thậm chí chẳng 
nhận được gì cả từ việc đến chùa theo cách đó. 


Hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng giải thích 


24 


“tên œftùa thp trột nét lttơớng... 





được vì sao có những lúc bạn đến chùa mà không có 
được sự an lạc thật sự. Đó là vì bạn đã không có được 
sự thành tâm, là vì tuy bạn đang ở chùa mà tâm hồn 
bạn vẫn bị chi phối bởi một mục đích khác, hướng về 
một nơi khác. Lần tới đây, khi bạn có dịp đến chùa, 
hãy nhớ xác định đó là mục đích duy nhất của mình, 
hãy dành trọn tâm hồn hướng về mục đích đó. Tất 
nhiên là bạn vẫn còn rất nhiều công việc phải làm 
trong ngày mai, nhưng dành riêng một quãng thời 
gian cho việc đến chùa không bao giờ là chuyện vô 
ích. Hơn thế nữa, đừng bao giờ để thói quen “nhân 
tiện” chi phối vào tâm nguyện đến chùa của bạn. 
Nếu bạn làm thế, bạn chỉ có thể đưa thân xác đến 
chùa chứ không hướng được tâm ý đến chùa, và như 
thế sẽ chẳng có ích lợi gì cho đời sống tỉnh thần của 
bạn. 


Yếu tố thứ ba là sự £ự nguyện. Tự nguyện ở đây 
được hiểu như là sự quay về quan sát tự tâm và tự 
mình phát khởi sự mong muốn, tâm nguyện đến 
chùa. Khi tôi phát khởi tâm nguyện đến chùa, tôi 
biết rằng đó chính là ý muốn, là nhu cầu của bản 
thân tôi chứ không vì ai khác. Cho dù nhu cầu đó 
chỉ đơn giản là để thưởng ngoạn cảnh chùa và tìm 
những giây phút thảnh thơi, thư giãn, điều đó cũng 
phải là xuất phát từ tự tâm, từ sự mong muốn của 
chính tôi, không phải vì nhìn thấy ai khác đã làm 
như thế, hay vì chiều theo ý muốn của một người 
khác... Chỉ khi tự thân bạn thực sự có nhu cầu ấy, 
bạn mới cảm nhận được hết những gì tốt đẹp, cao cả 
khi đến chùa. Bởi vì việc đến chùa khi ấy là đáp ứng 


25 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





đúng với mong muốn của chính bạn, thoả mãn một 
nhu cầu tâm linh hay tinh thần có thật trong bạn, 
mà không phải là được thực hiện chỉ bởi nhìn vào 
người khác hoặc để có được một sự đánh giá nào đó 
từ người khác. 

Tôi biết ngày nay có không ít người đến chùa 
thiếu yếu tố tự nguyện hiểu theo cách này. Một số 
người xem việc đến chùa như là cách tốt nhất để bày 
tỏ với người khác rằng mình là người tốt, là người 
hướng thiện... Một số khác lại không muốn tỏ ra 
khác biệt khi những người quanh mình đến chùa, 
và vì thế mà tự thân họ cũng đến chùa... Tôi không 
có ý nói rằng những người như thế là có gì sai trái, 
nhưng xét từ góc độ những lợi ích lớn lao mà việc đến 
chùa mang lại thì thật tội nghiệp cho họ, bởi vì họ có 
rất ít cơ may tiếp nhận được những lợi ích lớn lao đó, 
khi mà việc họ đến chùa không xuất phát từ những 
suy nghĩ, mong muốn và cảm nhận của chính mình. 


Xét theo yếu tố này, khi bạn khởi lên ý muốn đến 
chùa, bạn hãy dành ra vài ba phút để tự hỏi những 
câu hỏi tương tự như thế này: “Vì sao tôi muốn đến 
chùa? Việc đến chùa này là do bản thân tôi mong 
muốn hay vì tôi muốn làm như thế để chiều theo 
ý muốn của người khác? Có phải tôi đến chùa chỉ 
vì quanh tôi đang có rất nhiều người làm như thế 
hay chăng”... ” 


Khi có thể tự hỏi và thành thật trả lời những câu 
hỏi như thế, đó là bạn đã tự soi rọi vào nội tâm mình 
để thấy được nguyên nhân, động cơ thực sự của việc 


26 


“tên œftùa thíp trột nét lttơớng... 





đến chùa. Tôi hoàn toàn không có ý nói rằng nếu 
bạn đến chùa không xuất phát từ mong muốn của 
chính mình thì điều đó sẽ không có lợi hoặc có gì là 
sal trái, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là bạn sẽ 
tự biết được điều đó. Và hơn thế nữa, bạn cần hiểu 
thêm rằng, nếu bạn có thể tự mình phát khởi được 
tâm nguyện đến chùa thì yếu tố đó sẽ giúp cho việc 
đến chùa của bạn mang lại rất nhiều lợi lạc rất lớn 
về mặt tỉnh thần. 


Trong hầu hết mọi trường hợp, ngôi chùa là một 
nguồn sức mạnh tinh thần vô tận cho tất cả những 
ai đến viếng thăm và lễ bái. Trừ ra một số rất ít 
những ngôi chùa nội thành quá chật chội, còn thì 
hầu hết các chùa đều có một khuôn viên thoáng rộng 
bao quanh với cảnh trí nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ 
riêng việc viếng cảnh chùa thôi cũng đã có thể mang 
lại phần nào sức sống cho mỗi chúng ta sau những 
ngày bon chen mệt nhọc, miễn là ta hiểu được tầm 
quan trọng của những yếu tố tích cực trong việc đến 
chùa. Bạn có thể nghĩ rằng, điều đó cũng có thể có 
được khi tôi đến với những khung cảnh thiên nhiên 
như rừng cây, thác nước hay bãi biển... Vâng, đúng 
vậy. Nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn ở đây so với 
việc đến chùa. Bởi vì cảnh quan vườn chùa không chỉ 
là một thiên nhiên xinh đẹp thu nhỏ đủ để mang lại 
cho bạn sự thanh thản, thư thái, mà nó còn gắn liền 
với yếu tố con người: đó là những nụ cười khoan hoà, 
những ánh mắt bao dung từ ái, những lời khuyên 
dạy chí tình đạt lý cho cuộc sống tỉnh thần hướng 


27 


(Uề qwtii œÏutừ(t xttŒ 





thượng của bạn... những điều mà bạn không thể tìm 
được ở bất cứ nơi đâu khác ngoài việc đến chùa. 


Rất nhiều người trong chúng ta chưa quan tâm 
đúng mức đến những yếu tố tích cực nêu trên. Chúng 
ta đến chùa không có sự buông xả, vì thế mà lòng 
ta chất chứa đầy ắp những gì mà cuộc sống thế tục 
đã mang lại cho ta. Chúng ta không biết rằng, việc 
đến chùa có thể mang lại cho ta những chất liệu tỉnh 
thần tốt đẹp hơn trong đời sống, nhưng tự nó không 
thể thải bỏ, làm tan biến những yếu tố tiêu cực, xấu 
ác ra khỏi tâm thức của chúng ta. Và chính ta phải 
làm điều ấy chứ không ai khác có thể làm thay cho 
ta được. Đơn giản cũng giống như là việc đổ đi một ly 
nước đầy bùn đất để nhận lại một ly nước mới trong 
sạch, tỉnh khiết. Việc đến chùa có thể mang đến cho 
chúng ta vô số những ly nước trong lành, tỉnh khiết, 
nhưng việc đổ bỏ ly nước cũ đầy bùn đất chỉ có thể là 
công việc của chính ta. Và ta cần phải làm điều đó 
mỗi khi ta bước chân đến chùa. 


Cũng tương tự như vậy, ta thường vận dụng cách 
bế trí công việc thường ngày của mình vào ngay cả 
việc đến chùa. Ta không biết rằng việc đến chùa là 
một công việc thuộc về đời sống tinh thần, và không 
thể lẫn lộn nó với những công việc khác. Ta sắp xếp 
việc đến chùa kèm theo với việc này, việc nọ cho 
thuận tiện, để tiết kiệm thời gian... Và như thế ta 
đánh mất đi yếu tố thành tâm trong việc đến chùa. 
Mà như đã nói, việc đến chùa là một công việc thuộc 
về đời sống tinh thần, nên khi đánh mất sự thành 


28 


“tên œftùa thấp tuột nét lttơớng... 





tâm thì nó lại trở nên giống với những công việc 
khác, và do đó mà ta nhận được rất ít những giá trị 
tỉnh thần sau một lần đến chùa. 


Đôi khi chúng ta đến chùa cũng giống như đi đến 
bất cứ một nơi nào khác, nghĩa là ta không hề có 
một sự chuẩn bị, nhận thức đúng đắn về mặt tinh 
thần. Ta không tự mình xác định được nguyên nhân, 
động lực của việc đến chùa. Ta không tự mình khởi 
lên được tâm niệm chân chính, mà ta làm điều đó 
như một sự bắt chước theo người khác, hoặc để tỏ 
ra mình cũng là người “biết chuyện”... Trong những 
trường hợp đó, ta thiếu đi yếu tố tự nguyện, tự phản 
tỉnh, và do đó mà chúng ta ít có khả năng tiếp nhận 
được những lợi ích tỉnh thần lớn lao trong việc đến 
chùa. 


Thật ra, cả 3 yếu tố mà chúng ta vừa đề cập 
đến lại có một sự tương quan rất chặt chẽ với nhau. 
Chúng giống như những mặt khác nhau của cùng 
một vấn đề, và vì thế mà khi ta chú ý đầy đủ đến 
một trong 3 yếu tố này là ta cũng có thể có được 
cả ba. Lấy ví dụ, khi bạn thực sự buông xả hoàn 
toàn, bạn sẽ không còn mang theo vào chùa bất cứ ý 
niệm nào khác ngoài ý niệm đến chùa, và do đó mà 
bạn cũng có được sự thành tâm. Mặt khác, để có thể 
buông xả, bạn không thể không xuất phát từ một 
tâm nguyện thực sự mong muốn được đến chùa. Hay 
nói cách khác, nếu việc đến chùa của bạn chỉ là một 
việc làm “xu thờ, bạn sẽ không thể thực sự có được 
tâm trạng hoàn toàn buông xả... 


29 


(Uề qwtii œÏutừ(t xttŒ 





Cũng có không ít người - và thường là những 
người mới đến chùa lần đầu - băn khoăn về vấn đề 
lễ vật khi đến chùa. Khi chúng ta hiểu được những 
yếu tố quan trọng nêu trên, chúng ta cũng đồng thời 
giải đáp được cho vấn đề này. Lễ vật là một phương 
tiện để giúp chúng ta bày tỏ sự thành tâm. Ngay 
trong lúc sắm sửa lễ vật, dù nhiều dù ít không quan 
trọng, là lúc bạn phát khởi tâm nguyện đến chùa. 
Vì thế, bạn hãy sắm sửa lễ vật theo như ý nguyện 
của chính mình. Dù đó là một thẻ hương, mâm trái 
cây, bình hoa... hay bất cứ món lễ vật nào khác, điều 
quan trọng nhất vẫn là yếu tố tự nguyện và sự thành 
tâm. Chính nhờ đó mà bạn mới có thể thực sự buông 
xả được tất cả những phiền muộn, lo toan khi bước 
chân đến chùa. 


Khi lễ bái trước điện Phật, bạn cũng cần phải 
buông xả. Những lễ vật mà bạn mang về chùa đến 
đây xem như đã làm xong nhiệm vụ, đừng bận tâm 
suy nghĩ đến chúng nữa. Cho dù bạn có mang về 
chùa rất nhiều hay rất ít, thì đến lúc này điều đó 
cũng không còn có ý nghĩa gì. Hãy thành tâm hướng 
trọn tâm hồn vào sự lễ bái. Được như vậy thì chỉ một 
nén hương thôi cũng đã quá đủ để đưa bạn đến bên 
tòa sen của mười phương chư Phật... 


30 


Tam bảo là gì? 


âu hỏi có thể là có phần ngớ ngẩn với 

những ai đã từng đến chùa nghe kinh, lễ 
Phật, nhưng lại là rất thiết thực với những ai vừa 
mới lần đầu bước chân đến chùa. Hơn thế nữa, ngay 
cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có được những hiểu 
biết về Tam bảo, thì sự hiểu biết đó của bạn đôi khi 
cũng có thể là chưa được hoàn toàn trọn vẹn, bởi vì 
trong Phật giáo có khá nhiều cách giải thích khác 
nhau - nhưng không hề mâu thuẫn nhau - về vấn đề 
này, tùy theo từng đối tượng tu tập. 


Trước hết, Tam bảo được hiểu như là “ba ngôi 
báư”, và được kể ra bao gồm Phật, Pháp và Tăng. 
Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về từng khái niệm 
khác nhau đó. 


Trước hết là Phật. Theo cách hiểu thông thường 
nhất, đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật đã 
sống cách đây hơn 25 thế kỷ. Với những cứ liệu và 
kết quả khảo cổ hiện nay đang có được, đa số các 
nhà nghiên cứu đều tin rằng đức Phật đã ra đời vào 
năm 624 trước Công nguyên tại khu vườn Lam-tì- 
ni gần thành Ca-£y-la-vệ (ngày nay thuộc địa phận 
Nepal), với tên gọi là Thích-ca Mâu-nmi, là thái tử 
con vua Tịnh-phạn, thuộc dòng họ Thích-ca. Sự 
ra đời của ngài cũng chính là sự khai sinh của đạo 
Phật, bởi vì ngài là người đầu tiên đã giác ngộ và 


j1 


(Uè qwtii œlutừ(t xttŒ 





truyền dạy những giáo pháp mà hiện nay chúng ta 
gọI là Pháp hay là Phật pháp. 


Hàng ngàn người đã tin theo giáo pháp do đức 
Phật Thích-ca Mâu-n1 truyền dạy, họ đã rời bỏ cuộc 
sống gia đình để theo ngài tu tập trong một tập thể 
gọi là Tăng-già, hay Tăng đoàn. 


Như vậy, chúng ta có Tam bảo với Phật là “ngôi 
báu thứ nhất”, hay Phật bảo, là đấng giác ngộ đầu 
tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập 
để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa 
bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính 
từ ý nghĩa đó mà đức Thích-ca Mâu-n! được tôn 
xưng là Phật, bởi danh từ này vốn là do người Trung 
Hoa phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là 
“bậc giác ngổ”. Khi Phật giáo lần đầu tiên du nhập 
Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ vào khoảng đầu Công 
nguyên, người Việt đã phiên âm danh xưng này là 
Bụt. Vì thế, theo cách gọi của người Việt thì Bụt 
cũng chính là Phật, cho dù ảnh hưởng lâu đời và 
rộng khắp của kinh điển chữ Hán đã làm cho danh 
xưng Phật ngày nay trở thành phổ biến hơn. 


Tiếp đến, chân lý giác ngộ và phương pháp tu 
tập do Phật truyền dạy được gọi là Pháp. Trong ý 
nghĩa đó, Pháp là phương tiện để chúng ta có thể 
thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến 
sự giải thoát giống như Phật. Ngoài giáo pháp của 
Phật, không còn có phương pháp nào khác có thể 
giúp chúng ta đạt đến sự giải thoát rốt ráo, vì thế 


32 


CØart bảo tà gợi? 





mà Pháp được tôn xưng là “ngôi báu thứ haT, hay 
Pháp bảo. 

Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành 
trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của đức 
Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi 
là chư tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một 
tập thể gọi là Tăng-già (do tiếng Phạn là Sangha) 
hay Tăng đoàn. Trong sự tu tập của tự thân mình, 
chư tăng cũng nêu gương sáng về việc làm đúng theo 
lời Phật dạy và truyền dạy những điều đó cho nhiều 
người khác nữa. Vì vậy, các ngài được tôn xưng là 
“ngôi báu thứ ba”, hay là Tăng bảo. 


Như vậy, Tam bảo hiểu theo nghĩa như trên là 
rất cụ thể, có thể thấy nghe nhận biết bằng tri giác 
thông thường, và trong Phật học gọi khái niệm này 
là “Trụ thế Tam bảo”. Cũng hiểu theo nghĩa này, 
chúng ta thấy là Tam bảo đã bắt đầu hiện diện một 
cách cụ thể trên trái đất từ cách đây hơn 25 thế 
kỷ. Nhưng đức Phật Thích-ca Mâu-n¡ sau 49 năm 
hoằng hóa trên khắp nước Ấn Độ, cuối cùng cũng 
đã nhập Niết-bàn, không còn nhìn thấy được trong 
cõi đời này nữa, và vì thế mà hình thức nối tiếp của 
Phật bảo là ngọc xá-lợi Phật để lại được mọi người 
thờ kính, là hình tượng, tranh vẽ của Phật được tôn 
trí trong các chùa, hoặc được Phật tử thờ tại gia... 
Bởi vì khi nhìn thấy và thờ kính những biểu tượng 
này, chúng ta sẽ nhớ đến đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni, người đã khai sáng và truyền dạy giáo pháp dẫn 
đến sự giác ngộ. 


33 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Về Pháp bảo, khi đức Phật đã nhập Niết-bàn 
thì không ai đảm bảo có thể lưu truyền được tất cả 
những lời ngài đã truyền dạy, cho dù mỗi vị đệ tử 
của ngài có thể nhớ được rất nhiều. Vì thế, sau đó 
một thời gian chư tăng đã cùng nhau họp lại để ghi 
chép tất cả những gì đức Phật thuyết giảng mà họ 
còn nhớ được. Sự ghi chép tập thể này được gọi là 
“kết tập kinh điển”, và là cơ sở đầu tiên để hình 
thành Tam tạng kinh điển của Phật giáo, thường 
được biết nhiều hơn với tên gọi là Đại tạng kinh, bao 
gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Như vậy, 
sau 25 thế kỷ, cho đến nay Pháp bảo vẫn được lưu 
truyền với dạng cụ thể là Đại tạng kinh Phật giáo. 


Về Tăng bảo, chúng ta có sự truyền thừa nối tiếp 
trong suốt hơn 2ð thế kỷ qua giữa các thế hệ chư 
tăng, và Tăng đoàn ngày nay là sự nối tiếp của Tăng 
đoàn từ thời đức Phật còn tại thế, bao gồm những 
người xuất gia dành trọn cuộc đời cho mục đích tu 
tập và truyền dạy giáo pháp của đức Phật. Đó là ý 
nghĩa của Trụ thế Tam bảo. 


Nhưng đức Phật còn dạy rằng, ngài không phải 
vị Phật duy nhất đạt đến sự giác ngộ. Trong dòng 
thời gian từ vô thủy đến nay, con số 25 thế kỷ mà 
chúng ta được biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc, 
một giọt nước giữa biển khơi. Và vì thế, đức Phật 
dạy rằng trong quá khứ trước ngài đã có vô số chư 
Phật, những người đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn 
như ngài. Và trong tương lai lâu xa, chắc chắn sẽ còn 
có vô số những người tu tập theo đúng giáo pháp và 


34 


Car~t bảo tà gợi? 





giác ngộ thành Phật. Mặt khác, Phật cũng dạy rằng 
không phải chỉ có riêng một cõi thế giới Tä-bà này là 
nơi ta đang sống, mà nếu chúng ta có thể đi thật xa 
về phương đông, phương tây... cho đến mười phương 
trong không gian, chúng ta sẽ còn gặp vô số các cõi 
thế giới khác nữa. Những cõi thế giới ấy cũng có vô 
số các vị Phật đã và đang thuyết giảng giáo pháp. 
Như vậy, Phật bảo không chỉ có đức Phật Thích-ca 
Mâu-nï mà chúng ta được biết, mà còn là bao gồm 
hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời, những 
vị hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc của thế gian. Và tất cả những giáo pháp do chư 
Phật truyền dạy đều được tôn xưng là Pháp bảo, tất 
cả các vị tu tập theo giáo pháp xuất thế của chư Phật 
và đạt được sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc của đời 
sống thế tục đều được tôn xưng là Tăng bảo. 


Cách hiểu Tam bảo theo nghĩa rộng hơn này được 
gọi là Xuất thế Tam bảo. 


Cũng theo giáo pháp của Phật, Tam bảo còn được 
hiểu theo một nghĩa sâu xa hơn nữa. Theo cách hiểu 
này, đức Phật cũng là một con người, nhưng là một 
con người đã hoàn toàn giác ngộ. Và do đó, ngài dạy 
rằng tất cả chúng sanh đều có thể tu tập để đạt đến 
sự giác ngộ như ngài. Hay nói khác đi, mỗi chúng 
sanh đều sẵn có Phật tánh, chỉ vì không chịu tu 
tập theo đúng chánh pháp nên không thể đạt đến 
giác ngộ. Phật tánh hay khả năng giác ngộ của mỗi 
chúng sanh và của chư Phật đều là bình đẳng như 
nhau không sai khác, nên gọi đây là Đồng thể Phật 


35 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





bảo. Các pháp cũng có thể tánh bình đẳng như nhau 
không sai khác, đều là pháp giải thoát, chỉ do chúng 
sanh mê muội không nhận ra thực tánh của muôn 
pháp nên mới phải dựng bày các phương tiện tu 
tập để đối trị, theo ý nghĩa này mà gọi là Đồng thể 
Pháp bảo. Phật và chúng sanh vốn đã đồng một thể 
tánh giác ngộ, nên cũng đều sẵn có bản chất hòa hợp 
thanh tịnh như Tăng-già, do đây mà gọi là Đồng 
thể Tăng bảo. 


Như vậy, ý nghĩa Đồng thể Tam bảo là xét về 
thể tánh tương đồng mà nói, và sự tương đồng về thể 
tánh đó chính là nền tảng căn bản để tất cả chúng 
sanh đều có thể phát tâm tu tập theo chánh đạo và 
đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, người phát tâm 
tu tập trước hết phải tự tin vào thể tánh thanh tịnh 
sáng suốt vốn có, hay nói khác đi là khả năng có thể 
tu chứng thành Phật của chính mình. Theo ý nghĩa 
này mà nói thì đây cũng gọi là Tự tánh Phật. Quá 
trình tu tập luôn nhận rõ được thực tánh của các 
pháp, thấy tất cả pháp đều là pháp giải thoát, nên 
gọi là Tự tánh Pháp. Bản thân mình dù chưa tu 
chưa chứng vẫn biết là sẵn có hạt giống Bồ-đề, sẵn 
có tự tánh thanh tịnh, cũng đồng với chư tăng, nên 
gọI là Tự tánh Tăng. 

Tự tánh Tam bảo là nhận thức thiết yếu để 
xác lập niềm tin và ý chí tu tập đạt đến giải thoát, 
nhưng ý nghĩa này không hề tương phản hay che 
mờ các ý nghĩa đã nói trên. Vì vậy, người đến chùa 
tìm hiểu về Tam bảo thì trước hết phải hiểu đúng và 


36 


Cat~t bảo tà gợi? 





đây đủ về Trụ thế Tam bảo. Sau đó, khi niềm tin 
đã vững chắc mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa Xuất 
thế Tam bảo, bởi khái niệm này chỉ có thể lấy đức 
tin và trí tuệ mà nhận hiểu, chứ không thể dùng các 
giác quan thông thường để thấy nghe nhận biết. Còn 
khái niệm Đồng thể Tam bảo hay Tự tánh Tam bảo 
lại chỉ có thể thực sự nhận hiểu được thông qua sự 
hành trì thực tế, sự thực hành, trải nghiệm các giáo 
pháp do Phật truyền dạy. Nếu người không có sự 
hành trì thực tế, khi nghe nói đến khái niệm này sẽ 
cảm thấy rất là trừu tượng, khó nắm bắt. 


Ngày nay không ít người vì muốn tỏ rõ sự uyên 
bác, học nhiều hiểu rộng của mình mà nêu lên tất cả 
những khái niệm này, nhưng kèm theo đó lại không 
hiểu được rằng mỗi một khái niệm chỉ thích hợp với 
một mức độ hiểu biết, lòng tin và sự hành trì thực 
tiễn. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy là tuy 
có những khái niệm khác nhau nhưng lại hoàn toàn 
không có gì mâu thuẫn mà chỉ là sự mở rộng cho phù 
hợp với từng trình độ tiếp nhận khác nhau mà thôi. 


Trong thực tế, mỗi chúng ta đều có thể tự mình 
nhận thức được ý nghĩa của Tam bảo qua sự tiếp 
xúc với đạo Phật. Khi chúng ta về chùa dâng hương 
cúng Phật, chúng ta đem hết sự thành kính trong 
tâm hồn để lễ lạy trước điện Phật. Sự thành tâm 
thành ý đó giúp cho ta cảm nhận được một sự giao 
cảm thiêng liêng với chư Phật, làm cho tâm hồn ta 
trở nên nhẹ nhàng, thư thái, và ngay trong lúc ấy 
được thoát khỏi mọi sự hệ lụy, trói buộc của đời sống 


37 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





trần tục. Hình tượng thiêng liêng của chư Phật có 
thể giúp chúng ta hướng về để đạt được sự thanh 
thản trong tâm hồn, nên chúng ta tôn xưng đó là 
Phật bảo. 


Bên cạnh đó, khi chúng ta được nghe hiểu giáo 
pháp của Phật, thông qua kinh điển và sự truyền 
dạy của chư tăng, chúng ta có thể có được một nhận 
thức đúng đắn hơn về đời sống, và biết được là có 
những phương thức để đạt đến sự an lạc, hạnh phúc 
chân thật trong đời sống. Khi chúng ta thực hành 
theo đúng những phương thức đó, chúng ta đạt được 
những giá trị tỉnh thần cao quý, làm thay đổi đời 
sống của chúng ta theo hướng tốt đẹp hơn, hoàn 
thiện hơn. Do những kết quả quý giá này có được 
từ việc thực hành theo giáo pháp, nên chúng ta tôn 
xưng đó là Pháp bảo. 


Mặt khác, ý nghĩa của kinh điển và lời dạy của 
chư tăng dù sao cũng chỉ mang tính chất lý thuyết, 
nên sự diễn giải và thực hành theo đó tất yếu phải 
có phần khó khăn và đôi khi có thể bị sai lệch. Vì 
thế mà chúng ta thường phải nhìn vào đời sống của 
chư tăng như một sự minh họa sống động cho những 
gì học được từ giáo lý. Nhờ có chư tăng, chúng ta dễ 
dàng phát khởi niềm tin mạnh mẽ vào giáo pháp, vì 
thấy rằng các vị đã thực hành theo đó và đã đạt được 
sự an lạc, giải thoát. Hơn thế nữa, bằng vào sự thực 
hành, chư tăng còn có khả năng dẫn dắt, giúp ta giải 
quyết những vướng mắc, những điều khó hiểu trong 
giáo lý. Do vai trò dẫn dắt lớn lao và đáng tôn kính 
như thế, chúng ta tôn xưng đó là Tăng bảo. 


38 


Từ Tam bảo đến Tam quy... 


Í ú am qui, hay Tam quy y, hiểu một cách 


đơn giản nhất là “quy y Tam bảở, 
trong đó khái niệm quy y (##i*) được hiểu là “quay 
về nương theơ”. Như vậy, suy rộng ra chúng ta sẽ 
hiểu được rằng quy y Phật nghĩa là quay về nương 
theo Phật, quy y Pháp là quay về nương theo Pháp, 
và quy y Tăng là quay về nương theo Tăng. 


Nhưng thế nào gọi là quay về nương theo? Như 
trên đã nói, thể tánh thanh tịnh hay khả năng giác 
ngộ luôn sẵn có trong mỗi chúng ta, chỉ vì mê lầm 
không hiểu biết nên mới chạy theo những dục vọng 
tham lam và tạo nhiều ác nghiệp, để đến nỗi phải 
chìm đắm trong vòng sinh tử luân hồi. Đức Phật là 
bậc giác ngộ đã nhận rõ và chỉ ra điều đó. Tuy bản 
thân chúng ta chưa giác ngộ, nhưng nhờ tin theo 
Phật, học theo giáo pháp của Phật, noi theo gương 
sáng hành trì của chư tăng, nên có thể nhận biết 
được con đường đúng đắn để quay về, nhận lấy thể 
tánh thanh tịnh và tu tập để làm hiển lộ khả năng 
giác ngộ vốn có của chính mình. Vì thế mà gọi là 
quay về nương theo. 

Như vậy, theo từng cách hiểu về Tam bảo, chúng 
ta cũng có những cách hiểu tương ứng về quy y Tam 
bảo. 

Theo ý nghĩa Trụ thế Tam bảo, chúng ta quy y 
Phật tức là quay về nương theo đức Phật Thích-ca 


39 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Mâu-ni, thờ kính và lễ lạy hình tượng ngài ở các 
chùa tháp và cũng thiết lập bàn thờ Phật ở nhà. Khi 
chúng ta thờ kính hình tượng ngài, chúng ta nhớ 
đến sự đản sanh và giác ngộ của ngài đã mang lại 
cho thế gian này một con đường chân chánh để noi 
theo và đạt đến sự giải thoát, và cụ thể hơn là sự 
giảm nhẹ những khổ đau trong cuộc sống hằng ngày. 


Ngoài ra, chúng ta cũng đặt niềm tin và thờ kính 
những vị Phật mà đức Phật Thích-ca Mâu-n! đã 
từng thuyết dạy, chẳng hạn như Phật A-di-đà, Phật 
Dược Sư, Phật Di Lặc... Chúng ta tin vào chư Phật 
trong mười phương ba đời đều là những bậc giác ngộ, 
đều truyền dạy giáo pháp giải thoát không khác với 
đức Phật Thích-ca Mâu-n!, và như vậy có nghĩa là 
ta đã quy y Phật theo nghĩa Xuất thế Tam bảo. 


Khi chúng ta thực hành sâu vững giáo pháp của 
đức Phật, chúng ta sẽ tự tin vào khả năng giác ngộ 
của chính mình, nghĩa là tự tin vào Phật tánh ỏ 
trong ta. Do sự quy y này mà chúng ta luôn hướng 
mọi hành động, lời nói và việc làm của mình về sự tu 
tập để đạt đến giải thoát rốt ráo. Như vậy có nghĩa là 
quy y với Đồng thể Tam bảo hay Tự tánh Tam bảo. 


Khi đã quy y Phật, ta học hiểu và tin nhận những 
giáo pháp do ngài truyền dạy, được lưu truyền trong 
kinh điển và được chư tăng giảng giải. Trong ý nghĩa 
đó, ta quy y Pháp. Khi đã quy y Pháp, ta tôn kính 
và noi theo gương sáng của chư tăng là những người 
dành trọn cuộc đời để thực hành giáo pháp của đức 


40 


Vừ taưt báo đến fdttw quự... 





Phật, và luôn sẵn lòng dẫn dắt chúng ta trên con 
đường tu tập. Trong ý nghĩa đó, chúng ta quy y Tăng. 


Xuất phát từ những ý nghĩa trên, khi đã quy y 
Phật thì chúng ta không quy y bất kỳ một đấng linh 
thiêng hay quyền năng nào khác, trong Phật giáo gọi 
chung là “thiên, thần, quỷ, vật. Bởi vì chúng ta tin 
chắc rằng chỉ có Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, đã 
đạt đến sự giải thoát rốt ráo, là đấng duy nhất có đủ 
trí tuệ sáng suốt để chúng ta nương theo và có thể 
đạt đến sự giải thoát rốt ráo như ngài. Khi thực sự 
đặt niềm tin và quy y Phật, chúng ta hiểu rằng tất 
cả những đối tượng như trời, thần, quỷ, vật... cũng 
chỉ là những dạng khác nhau của chúng sanh trong 
cõi luân hồi, cho dù có được quyền lực thần biến hay 
sức mạnh vạn năng thì cũng không phải là cứu cánh 
có thể giúp ta vượt thoát sinh tử, giảm nhẹ và triệt 
tiêu những khổ đau trong đời sống. 


Tương tự, khi chúng ta đã quy y Pháp thì không 
quy y theo bất cứ một giáo pháp nào khác ngoài 
chánh pháp do Phật truyền dạy. Trong Phật giáo gọi 
chung là “tà ma, ngoại đạơ”. Bởi vì, qua học hiểu và 
thực hành chánh pháp do Phật truyền dạy, chúng ta 
biết chắc rằng chỉ có giáo pháp do Phật truyền dạy 
là giáo pháp duy nhất có thể giúp chúng ta nương 
theo, thực hành theo để đạt đến sự giải thoát mọi 
ràng buộc, làm giảm nhẹ và triệt tiêu được những 
khổ đau trong đời sống. 


Khi đã quy y Tăng, chúng ta không quy y với 
bất cứ tập thể, phe nhóm xấu ác nào. Trong Phật 


4I 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





giáo gọi chung là “tổn hữu, ác đảng”. Bỏi vì chúng 
ta thấy rõ được rằng, chỉ có Tăng-già, những người 
trọn đời thực hành theo lời Phật dạy, mới xứng đáng 
là chỗ để chúng ta nương dựa, noi theo. 


Khi đã thực sự quy y Thm bảo theo đúng nghĩa 
như trên, chúng ta sẽ cảm thấy rất vững chãi, tự 
tin trong cuộc sống, bởi vì nhờ có Phật pháp, ta hiểu 
được nguyên nhân và kết quả của những việc làm 
thiện hoặc ác trong đời sống. Khi đối mặt với những 
khó khăn tất yếu trong đời sống, chúng ta có đủ sức 
mạnh tinh thần và nhận thức đúng đắn để tiếp nhận 
và vượt qua. 


Nhưng vì sao phải xác định một cách chắc chắn 
rằng “quy y Phật trọn đời không quy y thiên thần 
quỷ vật, quy y Pháp trọn đời không quy y tà ma 
ngoại đạo, quy y Tăng trọn đời không quy y tổn 
hữu ác đảng”? Nhiều người trong chúng ta có thể sẽ 
nảy sinh sự thắc mắc này, bởi chúng ta nhận thấy 
không chỉ có đạo Phật là tôn giáo, tín ngưỡng duy 
nhất; không chỉ có giáo pháp của Phật là duy nhất 
hướng đến sự tốt đẹp trong đời sống; và cũng không 
phải duy nhất chỉ có Tăng đoàn Phật giáo là những 
vị có đạo đức đáng kính trọng, noi theo. 


Trong thực tế, ta thấy có hàng triệu người trên 
thế giới này tin theo các tôn giáo, tín ngưỡng khác, 
và họ luôn đặt niềm tin vào vị giáo chủ của mình, rồi 
từ đó tìm được những chỗ dựa tinh thần vững chắc 
trong đời sống. Cũng trong thực tế, giáo lý do các tôn 
giáo khác truyền dạy cũng hướng đến một đời sống 


42 


Vừ taưat báo đến fdttw quự... 





đạo đức, tốt đẹp hơn, giúp con người biết yêu thương 
và sống hòa hợp với nhau hơn... Và trong thực tế có 
rất nhiều tu sĩ của các tôn giáo khác cũng thực hành 
đời sống tâm linh tốt đẹp, luôn nêu gương sáng về 
đạo đức trong xã hội... 


Khi chúng ta hướng đến một cuộc sống đạo đức, 
tốt đẹp hơn trong thế giới này, chúng ta có thể tìm 
thấy những lời khuyên như vậy trong giáo lý của 
hầu hết các tôn giáo. Và đó chính là lý do vì sao nhân 
loại từ xưa đến nay vẫn chấp nhận sự tôn tại đồng 
thời của rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. 
Mỗi một tôn giáo, tín ngưỡng đều có sự đáp ứng thích 
đáng cho nhu cầu tâm linh cũng như giúp cho tín đồ 
có một đời sống đạo đức, tốt đẹp hơn. 


Có người so sánh ý nghĩa tỉnh thần của việc tin 
theo các tôn giáo khác nhau cũng giống như ý nghĩa 
vật chất của việc ăn các món ăn khác nhau. Chẳng 
hạn như chúng ta có thể ăn cơm Việt, cơm Tàu, cơm 
Tây, cơm Ý... đều có thể no bụng. Vì thế, người thích 
cơm Việt không thể nói là cơm Tàu, cơm Tây hay 
cơm Ý không ngon, vì trong thực tế vẫn có những 
người khác thích ăn những loại cơm này hơn cơm 
Việt. Sự so sánh này là hoàn toàn chính xác trong ý 
nghĩa vừa nêu trên, bởi hầu hết các tôn giáo đều có 
thể giúp chúng ta có được một cuộc sống đạo đức, tốt 
đẹp hơn, yêu thương và chia sẻ nhau để làm cho cuộc 
đời này trở nên tươi đẹp hơn. 


Nhưng giáo pháp do đức Phật truyền dạy là giáo 
pháp duy nhất không dừng lại ở mức độ ấy, mà hướng 


45 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





đến một sự giải thoát rốt ráo, một sự giác ngộ hoàn 
toàn để có thể chấm dứt mọi khổ đau trong đời sống. 
Vì thế, giáo lý cơ bản của đạo Phật trước hết chỉ ra 
tất cả những khổ đau và nguyên nhân của chúng 
trong cuộc sống này, sau đó mới bàn đến những 
phương thức để chấm dứt tận gốc những khổ đau và 
đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Giáo lý cơ bản này được 
đức Phật giảng dạy ngay trong lần thuyết pháp đầu 
tiên cho 5 anh em ông Kiểu-trần-như (những vị đệ 
tử đầu tiên, cũng là những người hình thành Tăng 
đoàn đầu tiên), được gọi tên là Tứ diệu đế, nghĩa là 
4 chân lý mầu nhiệm. Chúng bao gồm Khổ đế (chân 
lý về khổ đau), Tập đế (chân lý về những nguyên 
nhân, sự phát sinh của khổ đau), Diệt đế (chân lý về 
sự chấm dứt khổ đau) và Đạo đế (chân lý về những 
phương thức, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ 
đau). Trong một dịp nào đó, hy vọng chúng ta sẽ có 
thể bàn sâu hơn về bốn chân lý này. 


Dưới mắt nhìn của người đã thấu rõ 4 chân lý 
nói trên, thì ngay cả khi bạn có một đời sống vật 
chất giàu có, sung túc, hoặc một cuộc sống an nhàn, 
thành thơi không lo nghĩ, bạn vẫn không thoát ra 
ngoài vòng khổ đau. Bởi vì có 4 nỗi khổ lớn nhất vẫn 
luôn đeo đuổi và bao trùm lên cuộc đời của bạn. Đó 
là những nỗi khổ khi sinh ra, già yếu đi, bệnh tật và 
cuối cùng là cái chết (sinh, lão, bệnh, tử). 


Trong giáo pháp của đức Phật, chúng ta tìm thấy 
rất nhiều phương thức tu tập khác nhau (thường gọi 
là các pháp môn) thích hợp với nhiều trình độ, nhiều 


44 


Vừ taưat báo đến fdtt quự... 





tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng nói chung thì tất 
cả các pháp môn đều hướng đến sự giải thoát rốt ráo 
chứ không chỉ dừng lại ở một đời sống an nhàn thảnh 
thơi hay tạm thời xoa dịu những khổ đau trong cuộc 
sống. 


Mặt khác, đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn 
và danh xưng Phật (?B) trước hết chỉ là nói lên một 
sự thật, bởi đây là phiên âm của từ Buddha trong 
Phạn ngữ có nghĩa là “đấng giác ngổ'. Đức Phật 
truyền dạy chánh pháp và dẫn dắt những tín đồ tin 
theo ngài đi đến chỗ giác ngộ mà chưa từng tự xem 
mình như một vị giáo chủ. Nhưng nếu chúng ta xem 
ngài như một vị giáo chủ trong ý nghĩa là người khai 
sáng ra đạo Phật, thì ngài là vị giáo chủ duy nhất đã 
tuyên bố rằng tất cả tín đồ, hay nói rộng ra và chính 
xác hơn là tất cả chúng sanh, đều có khả năng tu 
tập để đạt đến giác ngộ hoàn toàn, thành Phật giống 
như ngài. Tín đồ của các tôn giáo khác chỉ có thể 
tin vào sự cứu rỗi của đấng giáo chủ chứ không bao 
giờ dám nghĩ đến việc tự mình có thể trở nên ngang 
hàng với đấng giáo chủ của họ. Hơn thế nữa, đức 
Phật xác định rằng sự giác ngộ hoàn toàn để thành 
Phật không phải là một kết quả dựa vào bất cứ ai 
khác, mà chính là do những nỗ lực tu tập của tự 
thân theo đúng với chánh pháp đã được Phật truyền 
dạy. Và như vậy, đây là một tiến trình hoàn toàn 
hợp lý và mang tính khoa học, có thể được chứng 
nghiệm từng bước trong suốt quá trình thực hành 
theo chánh pháp. 


45 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Do những ý nghĩa trên và còn nhiều ý nghĩa 
khác nữa mà chúng ta sẽ có dịp bàn đến sau này, 
nên một khi chúng ta đã hiểu đúng chánh pháp và 
quay về nương theo Phật, Pháp, Tăng, chúng ta sẽ 
không còn có thể nương theo bất cứ đấng giáo chủ 
hay giáo pháp nào khác. Cũng giống như người đã 
chọn được con đường lớn và quang đãng dẫn đến nơi 
mình mong muốn, người ấy không thể nào từ bỏ để 
đi theo những con đường mòn nhỏ hẹp. Bởi người 
ấy thấy rõ rằng, cho dù những con đường khác cũng 
nhắm về một hướng như đường lớn, nhưng nó chỉ 
dẫn họ đến một vị trí nhất định nào đó mà không 
thực sự có thể đưa họ đến đích. 


Trong thực tế, có 2 hình thức quy y Tam bảo 
khác nhau mà chúng ta cũng nên bàn đến ở đây. 
Hình thức thứ nhất được gọi là Tùy tha ý quy y, 
nghĩa là người quy y không tự mình phát khởi tâm 
nguyện quy y, mà do một người khác dẫn dắt, hướng 
dẫn hoặc thậm chí là yêu cầu. Tiêu biểu cho hình 
thức quy y này là việc cha mẹ đưa con cái đến chùa 
quy y Tam bảo (thường là từ khi còn rất nhỏ), hay 
vợ hoặc chồng khuyên bảo người bạn đời của mình 
quy y Tam bảo... Trong trường hợp này, người quy y 
thường chưa hiểu rõ hoặc chưa đủ khả năng để hiểu 
rõ ý nghĩa việc quy y Tam bảo như trên, và do đó có 
những hạn chế tất yếu về mặt tinh thần cũng như 
sự thực hành giáo pháp. Tuy nhiên, hình thức này 
có ưu điểm lớn là tạo được một nhân duyên tốt cho 
người quy y, ngay cả khi các yếu tố tự thân của họ 


46 


Vừ taưt báo đến fdtt quự... 





chưa đủ để dẫn đến việc quy y. Người dẫn dắt việc 
quy y thường là người có trách nhiệm và gắn bó với 
đời sống vật chất và tỉnh thần của người quy y, nên 
sau khi quy y rồi họ sẽ tiếp tục nâng đỡ, dắt dẫn cho 
đến khi người quy y có thể tự mình hiểu rõ được ý 
nghĩa chân chánh của việc quy y Tam bảo. 


Hình thức thứ hai là Tự quy y, nghĩa là tự mình 
phát khởi tâm nguyện quy y Tam bảo mà không do 
bất cứ ai khác thúc đẩy, yêu cầu hay ép buộc. Vì là 
tự mình phát khởi tâm nguyện quy y Tam bảo, nên 
thường là xuất phát từ sự hiểu rõ được ý nghĩa chân 
chánh của việc quy y Tam bảo và quyết định quy 
y. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp người tự 
nguyện quy y Tam bảo có hiểu được một phần nào 
đó nhưng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa chân chánh 
của việc quy y, do chưa được giảng giải và cũng chưa 
tự mình tìm hiểu thấu đáo. Những người này cần 
phải cố gắng tìm hiểu về ý nghĩa chân chánh của 
việc quy y Tam bảo thì việc quy y mới có thể thực sự 
mang lại những lợi ích lớn lao cho đời sống của họ. 


Việc quy y Tam bảo không phải là một việc làm 
nhất thời, mà nó có tính cách như một cam kết nền 
tảng để khởi đầu cho những chuyển biến trong tự 
thân chúng ta. Khi đã thực sự quy y Tam bảo thì 
mọi hành động, lời nói hay ý nghĩ của chúng ta sẽ 
không còn buông thả theo thói quen từ trước đến 
nay nữa, mà nhất nhất đều phải hướng theo những 
lời Phật dạy, nghĩa là noi theo kinh điển và sự dẫn 
dắt của chư tăng. 


47 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Sự chuyển biến hướng thiện đó cần phải được thể 
hiện một cách cụ thể qua việc học hiểu và thọ trì Ngũ 
giới, tức là 5 giới căn bản do đức Phật truyền dạy, có 
công năng giúp chúng ta sống một đời sống đúng 
theo chánh pháp và tạo được nhiều thiện nghiệp, là 
yếu tố quyết định trước nhất để có thể có được sự an 
lạc và hạnh phúc chân thật. Trong một phần sau, 
chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này. 


Y pháp bất y nhân 


(2): là một nguyên tắc đã được nêu ra 
khá sớm, ngay từ thời đức Phật còn tại 
thế. Trong giai đoạn hiện nay, nguyên tắc này càng 


có ý nghĩa quan trọng hơn trong việc xác lập niềm 
tin vào Tam bảo. 


Thế nào là y pháp bất y nhân? Nói một cách đơn 
giản, đó là chúng ta đặt niềm tin và làm theo chánh 
pháp và không tin theo bất cứ a1 nói hoặc làm sai 
chánh pháp. 


Chánh pháp do đức Phật truyền dạy, trước hết 
là những chân lý giúp ta nhận thức đúng về mọi sự 
việc, hiện tượng trong đời sống, và những nguyên 
tắc hay phương thức sống thiết thực, có thể vận 
dụng vào cuộc sống hằng ngày để đạt được những 
kết quả cụ thể trong việc hoàn thiện cuộc sống, làm 
giảm nhẹ và triệt tiêu những khổ đau vốn có trong 
đời sống. Những chân lý và nguyên tắc hay phương 


48 


4ƒ pháp bất  Ítân 





thức ấy được ghi chép trong kinh điển và được chư 
tăng giảng giải, lưu truyền từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. 


Nhưng một vấn đề không mong muốn có thể xảy 
ra, đó là có những người tự nhận rằng mình truyền 
dạy chánh pháp của đức Phật, nhưng bản thân lại 
không có sự thực hành đúng theo chánh pháp, và do 
đó cũng dẫn đến một hệ quả tất yếu là thường giảng 
giải sai lệch về chánh pháp. 

Trong trường hợp này, nguyên tắc y pháp bất y 
nhân có ý nghĩa giúp ta giữ vững được niềm tin vào 
chánh pháp mà không để cho sự sai trái của một 
vài cá nhân nào đó làm ảnh hưởng đến niềm tin của 
mình. Bởi vì, những việc làm sai trái hoặc những lời 
giảng giải không đúng chánh pháp của một cá nhân 
xét cho cùng chỉ là sự sai lầm của riêng cá nhân đó, 
không liên quan gì đến chánh pháp do Phật truyền 
dạy. 


Lấy một ví dụ đơn giản, như có người khuyên 
ta không nên uống rượu, nhưng bản thân người ấy 
lại sáng say chiều xỉn, không có được một cuộc sống 
nghiêm túc. Trong trường hợp này, chúng ta cần 
phân biệt hai khía cạnh tách biệt của vấn đề. Trước 
hết, lời khuyên do người ấy đưa ra là một lời khuyên 
tốt, đáng để chúng ta nghe theo. Thứ hai, mặc dù 
tư cách của người ấy không xứng đáng chút nào với 
lời khuyên tốt đẹp mà ông ta đưa ra cho người khác, 
nhưng điều đó hoàn toàn không làm mất đi tính 
chất tốt đẹp của lời khuyên. Vì vậy, trong trường 


49 


(Uè qwtii œÏtừ(t xtư 





hợp này, nghe theo lời khuyên của ông ta là y pháp, 
và không nol theo việc làm của ông ta là bất y nhân. 
Mặt khác, vì xét thấy lời khuyên của ông ta là đúng 
đắn, tốt đẹp nên chúng ta tin theo, như vậy là y 
pháp; dù tư cách của ông ta không xứng đáng với lời 
khuyên, nhưng chúng ta vẫn không để điều đó làm 
ảnh hưởng đến niềm tin của ta vào lời khuyên tốt 
đẹp ấy, như vậy là bất y nhân. 


Trong môi trường sống khá phức tạp ngày nay, 
chúng ta không phải lúc nào cũng được tiếp xúc với 
những con người tốt đẹp, hướng thượng, mà còn 
có cả những con người nhỏ nhen, ích kỷ và nhận 
thức cũng như hành động đều sai lầm. Một đôi khi, 
những người này cũng đứng trong hàng ngũ truyền 
dạy giáo pháp của đức Phật. Chúng ta không nên 
ghét bỏ, mà trái lại cần phải thương xót những con 
người tội nghiệp này, vì họ không thực hành theo 
đúng chánh pháp của đức Phật nên chắc chắn là họ 
không thể có được một đời sống an lạc và hạnh phúc 
chân thật. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo nhận 
biết để không đặt niềm tin và làm theo những người 
như thế. Mặt khác, ta cũng không thể vì sự sai trái 
của những cá nhân ấy mà đánh mất niềm tin vào 
chánh pháp, hay nói chung là vào Tam bảo. 

Tất nhiên, một câu hỏi có thể được nêu ra ở đây 
là: làm thế nào để xác định được đâu là chánh 
pháp do Phật truyền dạy và đâu là sự giảng giải 
sai lệch của một cá nhân? Trong vấn đề này, những 
sự sai lệch lớn lao về mặt giáo lý thường có thể dễ 


50 


4J pháp bất  Ítân 





dàng nhận ra nhờ vào một phần giáo lý gọi là Tam 
pháp ấn. Giáo lý này được Phật thuyết dạy nhằm 
giúp chúng ta dựa vào đó mà phân biệt được những 
kinh điển nào là thực sự do Phật thuyết, và những 
kinh điển nào có thể là sai lệch, không phải do Phật 
thuyết. Tam pháp ấn có thể được hiểu một cách đơn 
giản là 3 yếu tố, 3 ý nghĩa xuyên suốt có khả năng 
giúp ta xác định, tin chắc được một phần giáo lý nào 
đó là do chính đức Phật thuyết dạy. Theo đó thì tất 
cả kinh điển do Phật thuyết dạy đều phải có sự hiện 
diện của 3 ý nghĩa gọi là 7a pháp ấn này, và cũng 
không thể có những ý nghĩa đi ngược lại, mâu thuẫn 
với Tam pháp ấn. Ba ý nghĩa này được kể ra cụ thể 
là: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và Niết- 
bàn tịch tĩnh. Tuy nhiên, sự phân biệt theo Tam 
pháp ấn là thuộc về phần giáo lý bậc cao và có thể 
là khá phức tạp, khó hiểu đối với nhiều người trong 
chúng ta. Mặt khác, những saI lệch thường gặp trong 
thực tế có thể dựa vào một số yếu tố để nhận ra mà 
chưa cần thiết phải dùng đến Tam pháp ấn. 


Trước hết, chúng ta có thể dựa vào một nguyên 
tắc chung gọi là “ngôn hành hợp nhất” để đánh giá 
về sự thuyết dạy của một người nào đó. Nguyên tắc 
này nói lên rằng, nếu một người thuyết giảng chánh 
pháp, thì lời nói và việc làm của người đó phải đi 
đôi với nhau. Chẳng hạn, nếu một người thuyết dạy 
về những nguyên tắc sống đơn giản, thì điều tất yếu 
là bản thân người đó không thể sống một cuộc sống 
xa hoa với tất cả những tiện nghi mà nền văn minh 
hiện đại này có được. Nguyên tắc này xuất phát từ 


51 


(Uè qwtii œÏtừđt xttŒ 





một phương thức thuyết dạy trong Phật giáo được 
gọi là “thân giáơ”, nghĩa là dùng đời sống của chính 
bản thân mình để nêu gương thuyết dạy người khác. 
Khi một người luôn nói ra những điều tốt đẹp nhưng 
bản thân lại không thực hiện đúng theo những điều 
tốt đẹp ấy, xem như nguyên tắc này không được đáp 
ứng, và chúng ta có thể bước đầu đặt ra sự hoài nghị, 
cảnh giác đối với sự thuyết giảng của người ấy. 

Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc “nhất quán. 
Nguyên tắc này nói lên rằng, khi một người thuyết 
giảng chánh pháp thì tất cả những gì người ấy đã 
nói ra trước đây, đang nói ra vào lúc này và sẽ nói ra 
trong tương lai, tại nơi này hoặc nơi khác, hết thảy 
đều phải luôn luôn phù hợp, nhất quán với nhau, 
không thể có sự mâu thuẫn, trái ngược. Chẳng hạn, 
khi một người thuyết dạy về đời sống chân thật, 
khen ngợi sự chân thật trong cuộc sống, thì vào một 
lúc khác, tại một nơi khác, người ấy không thể nói 
ra những điều trái ngược lại với ý nghĩa đó. Nếu 
nguyên tắc này không được đáp ứng, chúng ta có 
thể đặt vấn đề hoài nghi, cảnh giác đối với sự thuyết 
giảng của người ấy. 

Nguyên tắc thứ ba được gọi là nguyên tắc “chiêm 
nghiệm và so sánh”. Nguyên tắc này vận dụng các 
phần giáo lý căn bản đã được học hiểu và thực hành 
ngay trong cuộc sống của chúng ta để so sánh với 
những gì được nghe thuyết giảng. Tùy theo trình độ 
của mỗi chúng ta, các phần giáo lý căn bản đó có thể 
là Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Bát chánh 


52 


4J/ pháp bất  qÍtân 





đạo, Lục Ba-la-mật... nhưng nói chung, khi chúng 
ta đã được học hiểu và có sự thực hành, vận dụng 
một trong các phần giáo lý này vào cuộc sống hằng 
ngày, chúng ta sẽ tự có được sự chiêm nghiệm của 
bản thân, sẽ tự rút ra được ý nghĩa đích thực của 
phần giáo lý đó. Vì vậy, khi một người thuyết giảng 
chánh pháp mà nói ra những điều không phù hợp 
với những gì chúng ta đã học, đã hiểu, đã hành trì, 
thì chúng ta có thể cần phải đặt ra sự hoài nghi cảnh 
giác đối với sự thuyết giảng của người ấy. 

Trên cương vị của một người học Phật, chúng ta 
chỉ nên vận dụng 3 nguyên tắc trên để đặt ra sự 
hoài nghĩ và cảnh giác đối với sự thuyết giảng của 
một cá nhân, mà không nên tiến đến chỗ tranh biện 
đúng sai với cá nhân ấy. Đó là vì những sự tranh 
biện như thế không thực sự giúp ích được gì cho đời 
sống tinh thần của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tuân 
theo nguyên tắc “y pháp bất y nhân” do Phật truyền 
dạy, tự mình tránh xa những gì nghi ngờ là không 
đúng chánh pháp mà thôi. Còn việc xác định chắc 
chắn sự thuyết giảng của một cá nhân có phải là sai 
lệch chánh pháp hay không, chúng ta nên dành lại 
cho các vị luận sư uyên bác, những người có thể vận 
dụng phần giáo lý về Tam pháp ấn như đã nói trên 
để bảo vệ chánh pháp. 


53 


Từ Tam quy đến Ngũ giới... 


hông có quy định nào về việc người 

quy y Tam bảo phải thọ trì Ngũ giới, 
nhưng xét về mặt ý nghĩa thì đây là điều tất yếu nên 
làm và từ xưa đến nay đã được hầu hết những người 
tin Phật noI theo. 

Trong Phật giáo, việc học giới và giữ giới được 
xem là rất quan trọng, là một trong ba môn học có 
thể giúp đạt đến sự giải thoát, gọi là Tam vô lậu 
học, bao gồm: giới, định và tuệ. Mặt khác, khi đức 
Phật sắp nhập Niế?-bàn, ngài A-nan thưa hỏi về sự 
nương tựa, y cứ sau này, Phật có dạy rằng: “Sau khi 
ta diệt độ, phải lấy giới luật làm thầy.” Điều đó cho 
thấy tầm quan trọng của giới luật đối với người học 
Phật. Chỉ cần học hiểu và nghiêm trì giới luật thì 
cánh cửa giải thoát có thể xem như đã bắt đầu được 
hé mở, bởi vì trong mối quan hệ giữa ba môn vô lậu 
học vừa kể thì giới có thể được xem là môn học quyết 
định đầu tiên: nhờ có giới mới có định, nhồ có định 
mới phát sinh £rí tuệ. 

Giới có nhiều tầng bậc khác nhau, được áp dụng 
cho các đối tượng tu tập khác nhau, như Ngũ giới 
(5 gió), Thập giới (10 giới) cho đến Cụ túc giới (250 
giới)... Trong đó có thể thấy Ngũ giới là tầng bậc căn 
bản nhất và được áp dụng cho những người cư sĩ, tức 
là những người học Phật tại gia, còn đang duy trì 
cuộc sống có gia đình. 


54 


Vừ tan qui đến nga giới... 





Ngũ giới bao gồm các giới sau: 

1. Không sát sinh: Về căn bản, giới này có nghĩa 
là không giết hại mạng sống của tất cả các 
sinh vật. Mỗi sinh vật đều tham tiếc mạng 
sống của mình, đều không muốn bị giết hại và 
sẽ hết sức đau khổ khi bị giết hại. Chúng ta có 
thể chiêm nghiệm nơi bản thân mình để hiểu 
được sự đau khổ của người khác, hay nói rộng 
ra là của mọi sinh vật khác khi bị giết hại. Vì 
bản thân mình không muốn bị giết hại và vì 
hiểu được những khổ đau của sinh vật bị giết 
hại, nên chúng ta thọ trì giới này, nguyện trọn 
đời không làm việc giết hại hoặc có những lời 
nói, tư tưởng có thể dẫn đến sự giết hại; không 
tán thành hoặc xúi giục, sai khiến người khác 
làm việc giết hại; không hài lòng, vui sướng 
khi thấy người khác làm việc giết hại. 

Khi có sự thực hành và chiêm nghiệm giới 
này, chúng ta sẽ có thể hiểu rộng hơn nữa về 
phạm vi của giới, từ chỗ không giết hại tiến 
lên một bước nữa là không làm hại. Thuật ngữ 
này trong tiếng Phạn gọi là Ahimsä , chữ Hán 
dịch nghĩa là Bất hại (E# ), trong tiếng Việt 
được hiểu là không làm tổn hại đời sống của 
mọi sinh vật. Bởi vì, việc làm tổn hại đời sống 
sinh vật cũng làm cho sinh vật đó đau khổ 
(chẳng hạn như khi ta đánh đập người khác) 
và bản thân ta cũng không mong muốn điều đó 
xảy ra cho mình. Và xét cho cùng thì việc làm 


55 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





5G 


tổn hại đời sống của một sinh vật chính là biểu 
hiện ở mức độ nhẹ hơn của việc giết hại. Vì thế, 
khi chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi không giết 
hại thì cũng với tâm từ bi đó ta sẽ không thể 
làm tổn hại đến đời sống của bất cứ sinh vật 
nào. 


. Không trộm cắp: Về căn bản, giới này có 


nghĩa là không nhận về mình bất cứ phần 
của cải, vật chất nào không do tự mình làm 
ra hoặc không do người khác tự nguyện trao 
cho mình. Hết thảy chúng ta đều tham tiếc 
những gì do mình làm ra, đều không muốn bị 
kẻ khác lường gạt, trộm cắp hoặc cướp giật đi 
phần tài sản của mình, và đều đau khổ khi 
điều đó xảy ra. Vì hiểu được điều đó nên chúng 
ta thọ trì giới này, nguyện trọn đời không làm 
việc lường gạt, trộm cắp hoặc cướp giật tài sản 
của người khác bằng bất cứ hình thức nào để 
mang về làm của mình, cho dù đó là phần tài 
sản nhỏ nhặt nhất. Chúng ta cũng nguyện 
không nuôi dưỡng những lời nói hoặc tư tưởng 
có thể dẫn đến sự lường gạt, trộm cắp hoặc 
cướp giật; không tán thành hoặc xúi giục, sai 
khiến người khác làm việc lường gạt, trộm cắp 
hoặc cướp giật; không hài lòng, vu1 sướng khi 
thấy người khác làm việc lường gạt, trộm cắp 
hoặc cướp giật. 


Khi có sự thực hành và chiêm nghiệm giới 
này, chúng ta sẽ có thể hiểu rộng hơn nữa về 


Vừ tan qua đến nga giới... 





phạm vi của giới, từ chỗ không lường gạt, trộm 
cắp hoặc cướp giật, chúng ta tiến lên một bước 
nữa là không sử dụng bất cứ lợi thế sẵn có 
hay phương thức khéo léo hoặc thủ đoạn 
khôn ngoan nào để giành lấy về mình phần 
lợi tức nhiều hơn người khác, không tương 
xứng với phần công sức mình đã bỏ ra. Bỏi vì, 
mỗi người đều mong muốn phần lợi tức nhiều 
hơn, và đều không vui khi bị người khác giành 
lấy phần lợi tức mà lẽ ra phải thuộc về mình. 
Vì thế, xét cho cùng thì khi ta sử dụng những 
lợi thế sẵn có hay sự khôn ngoan hoặc khéo léo 
của mình vào việc giành lấy phần lợi tức của 
người khác, đó cũng chính là biểu hiện của sự 
trộm cướp ở dạng tinh tế hơn mà thôi. 

.. Không tà dâm: Về căn bản, giới này có nghĩa 
là không quan hệ như vợ chồng với bất cứ ai 
không phải hoặc chưa phải là vợ hay chồng 
mình. Mỗi người chúng ta đều mong muốn có 
cuộc sống vợ chồng chung thuỷ, gắn bó trọn 
đời với nhau, đều không muốn vợ hoặc chồng 
mình có mối quan hệ bất chính với người khác, 
và khi điều đó xảy ra thì chúng ta đau khổ. 
Hành vi tà dâm không chỉ gây đau khổ cho 
hai người trong cuộc, mà còn gây ra đau khổ 
cho rất nhiều người khác có liên quan, chẳng 
hạn như làm tan võ hạnh phúc gia đình, làm 
cho vợ chồng con cái trong gia đình không còn 
được sống chung hạnh phúc với nhau, và làm 
cho tất cả những người thân như cha mẹ, anh, 


57 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





58 


chị, em... cũng do đó mà phải đau khổ. Vì hiểu 
được như thế nên chúng ta thọ trì giới này, 
nguyện trọn đời không quan hệ như vợ chồng 
với bất cứ ai không phải hoặc chưa phải là vợ 
hay chồng mình. Chúng ta cũng nguyện không 
nuôi dưỡng những lời nói hoặc tư tưởng có thể 
dẫn đến sự quan hệ bất chính với người không 
phải hoặc chưa phải là vợ hay chồng mình; 
không tán thành hoặc xúi giục, sai khiến người 
khác quan hệ bất chính với người không phải 
hoặc chưa phải là vợ hay chồng của họ; không 
hài lòng, vui sướng khi thấy người khác quan 
hệ bất chính với người không phải hoặc chưa 
phải là vợ hay chồng của họ. 


Khi có sự thực hành và chiêm nghiệm giới 
này, chúng ta sẽ có thể hiểu rộng hơn nữa về 
phạm vi của giới, từ chỗ không quan hệ như vợ 
chồng với người không phải hoặc chưa phải 
là vợ hay chồng của mình, chúng ta tiến lên 
một bước nữa là luôn tìm cách nuôi dưỡng và 
bảo vệ hạnh phúc gia đình của chính mình 
cũng như của người khác. Bởi vì, mỗi người 
đều mong muốn có một gia đình hạnh phúc, 
và việc nuôi dưỡng, bảo vệ hạnh phúc gia đình 
chính là hành động tích cực nhất để ngăn ngừa 
việc nảy sinh những mối quan hệ tình cảm 
nam nữ bất chính. Khi mỗi gia đình đều thực 
sự có được hạnh phúc trong cuộc sống chung, 
những người vợ hoặc chồng trong các gia đình 
ấy sẽ không rơi vào sự cám dỗ của nhục dục 


Vừ tan qui đến nga giới... 





để dẫn đến quan hệ như vợ chồng với những 
người không phải là vợ hoặc chồng của họ, gây 
đau khổ cho chính họ và gia đình của họ cũng 
như nhiều người khác. Mặt khác, nếu chúng 
ta là những người chưa lập gia đình, sự thực 
hành giới này sẽ bảo vệ chúng ta không rơi vào 
những bi kịch đáng tiếc gây đau khổ cho chính 
mình và cho cả người mình yêu thương. 

.. Không nói dối: Về căn bản, giới này có nghĩa 
là không nói bất cứ điều gì không đúng với 
sự thật. Tất cả chúng ta đều ý thức được giá 
trị của sự chân thật, đều không muốn bị người 
khác lừa dối, nói với mình những điều không 
đúng sự thật. Lời nói không đúng sự thật có 
thể tạo ra những nhận thức sai lầm và dẫn 
đến những hành động sai lầm, và điều đó có 
thể là nguyên nhân của nhiều sự sai trái khác. 
Vì hiểu được điều đó nên chúng ta thọ trì giới 
này, nguyện trọn đời không nói ra bất cứ điều 
gì không đúng sự thật, chỉ nói những lời chân 
thật. Chúng ta cũng nguyện không nuôi dưỡng 
những ý tưởng không đúng sự thật; không tán 
thành hoặc xúi giục, sai khiến người khác nói 
những lời không đúng sự thật; không hài lòng, 
vui sướng khi thấy người khác nói những lời 
không đúng sự thật. 


Khi có sự thực hành và chiêm nghiệm giới 
này, chúng ta sẽ có thể hiểu rộng hơn nữa về 
phạm vi của giới, từ chỗ không nói những lời 


59 


(Uề qwtii œÏutừ(t xttŒ 





60 


không đúng sự thật, chúng ta tiến lên một 
bước nữa là nhận thức đầy đủ về sức mạnh 
phá hoại cũng như xây dựng của lời nói, và 
do đó mà chỉ nói ra những lời mang lại niềm 
vui chính đáng, sự đoàn kết gắn bó, yêu 
thương và hiểu biết lẫn nhau cho hết thảy 
mọi người; không nói ra những lời gây đau 
khổ cho người khác hoặc dẫn đến sự chia 
rẽ, thù hận hay hiểu lầm lẫn nhau giữa mọi 
người. Bởi vì, khi chúng ta sử dụng đúng đắn 
sức mạnh của lời nói, chúng ta góp phần tích 
cực trong việc mang lại đời sống an vui và hạnh 
phúc chân thật cho bản thân cũng như cho tất 
cả mọi người quanh ta. 


. Không uống rượu: Về căn bản, giới này có 


nghĩa là không sử dụng rượu, bia hoặc bất cứ 
món ăn thức uống nào dẫn đến sự say sưa, 
làm mất đi sự sáng suốt của lý trí. Tất cả 
chúng ta đều biết rằng sự say sưa làm mất đi 
lý trí và do đó dẫn đến vô số những hành vi 
sai lầm, thậm chí là ngu xuẩn. Hơn thế nữa, 
những món ăn thức uống thuộc loại này còn 
gây tổn hại đến sức khỏe, làm cho chúng ta 
không có đủ điều kiện để sống một đời sống 
tốt đẹp và hữu ích đối với mọi người khác. Vì 
hiểu được điều đó nên chúng ta thọ trì giới này, 
nguyện trọn đời không sử dụng rượu, bia hoặc 
bất cứ món ăn thức uống nào dẫn đến sự say 
sưa, làm mất đi sự sáng suốt của lý trí. Chúng 
ta cũng nguyện không nuôi dưỡng những lời 


Vừ tan qua đến nga giới... 





nói hay ý tưởng khuyến khích việc sử dụng 
rượu, ba... ; không tán thành hoặc xúi giục, 
sai khiến người khác sử dụng rượu, bia... ; 
không hài lòng, vui sướng khi thấy người khác 
sử dụng rượu, ba... 


Khi có sự thực hành và chiêm nghiệm giới 
này, chúng ta sẽ có thể hiểu rộng hơn nữa về 
phạm vi của giới, từ chỗ không sử dụng rượu, 
bia hoặc bất cứ món ăn thức uống nào dẫn 
đến sự say sưa, làm mất đi sự sáng suốt của 
lý trí, chúng ta tiến lên một bước nữa là nhận 
thức đây đủ về tác hại của những chất gây 
nghiện và các món ăn thức uống không lành 
mạnh, do đó mà chỉ sử dụng những món ăn 
thức uống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe; 
không sử dụng những chất gây nghiện và các 
món ăn thức uống không lành mạnh. Bỏi vì, 
khi chúng ta sáng suốt và khôn ngoan trong 
việc chọn lựa sử dụng những món ăn thức 
uống có lợi cho sức khỏe, chúng ta góp phần 
vào việc tạo ra đời sống an vui và hạnh phúc 
cho bản thân cũng như cho những người thân 
quanh ta. 


Trong thực tế, Ngũ giới có thể xem là cả một hệ 


thống luân lý, đạo đức được thu gọn lại với tính khái 
quát cao, bao trùm được hầu như hết thảy mọi khía 
cạnh cơ bản nhất của đời sống. Khi một người vâng 
giữ nghiêm ngặt theo ð giới này, người ấy hầu như 
không thể phạm vào bất cứ hành vi xấu ác nào trong 
xã hội. 


61 


Ủy lực của quy giới 


ụm từ “uy lực` đã được người xưa dùng 

để mô tả về những ảnh hưởng tích cực rất 
lớn lao của việc thọ trì Tam quy và Ngũ giới trong đời 
sống. Đây có thể xem là cụm từ chính xác nhất, bởi 
vì những ảnh hưởng tích cực của việc thọ trì quy giới 
trong thực tế là rất lớn, tạo thành một sức mạnh vô 
song có khả năng giúp chuyển hóa hết thảy mọi hạt 
giống xấu ác tiểm ẩn trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, 
chỉ có sự thực hành là phương thức duy nhất mới có 
thể giúp ta hiểu hết được uy lực của quy giới, còn mọi 
sự mô tả, diễn giải đều chỉ có tính cách lý luận, dẫn 
dắt mà thôi. Những gì mà chúng ta có thể bàn đến ở 
đây thật ra chỉ là phần biểu lộ bên ngoài của vấn đề, 
còn chiều sâu thực sự của những giá trị tỉnh thần lại 
là điều mà mỗi người chỉ có thể tự cảm nhận được 
qua sự hành trì trong thực tế đời sống mà thôi. 


Tam quy và Ngũ giới mang lại cho chúng ta hai 
khía cạnh lợi ích lớn lao không tách rời nhau. Nói 
một cách nôm na dễ hiểu nhất, việc quy y Tam bảo 
giúp chúng ta xác lập một niềm tin, một chỗ dựa 
tỉnh thần vững chắc, còn việc học hiểu và thọ trì Ngũ 
giới giúp chúng ta vạch ra được một hướng đi cụ thể 
trong đời sống. Nói một cách khác, Tam quy mang 
lại lợi ích trước hết cho phần tinh thần, còn Ngũ giới 
tác động trước hết đến mọi hành động do thân xác 
thực hiện. Nhưng ngay ở điểm này chúng ta có thể 


62 


(đụ lực œđ qtỤ giới 





thấy ngay được mối quan hệ chặt chẽ không thể chia 
tách giữa hai khía cạnh vừa đề cập. Bởi vì tỉnh thần 
không thể tổn tại tách biệt với thân xác, và ngược lại 
thì mọi hành động do thân xác thực hiện cũng không 
thể thiếu yếu tố tinh thần. Chính điều này giải thích 
cho một quy định bất thành văn mà chúng ta đã có 
lần đề cập đến: tất cả những người quy y Tam bảo 
đều cùng lúc phát tâm £họ trì Ngũ giói. Chúng ta có 
thể nói một cách cụ thể hơn rằng, việc quy y Tam bảo 
là tiền đề tất yếu để dẫn đến thọ trì Ngũ giới, trong 
khi việc thọ trì Ngũ giới lại là điều kiện tất yếu phải 
có để cụ thể hóa và duy trì tâm nguyện quy y. 

Vì sao nói rằng quy y Tam bảo giúp chúng ta có 
một chỗ dựa tinh thần vững chắc? Một trong những 
tính chất vốn có của con người là luôn muốn hiểu 
được tất cả những hiện tượng, sự việc xảy ra quanh 
mình. Nhưng trong thực tế, từ thuở sơ khai cho đến 
nay luôn có quá nhiều điều mà con người không sao 
hiểu hết. Những bí ẩn không lời giải đáp luôn bàng 
bạc trong thế giới tự nhiên quanh ta và nằm ngay 
trong chính thế giới nội tâm của mỗi chúng ta. Có 
những bí ẩn chỉ gợi sự tò mò, thắc mắc (như sự hình 
thành và biên giới của vũ trụ, hay nguồn gốc con 
người... ), nhưng phần lớn các bí ẩn lại thường có 
khuynh hướng làm cho chúng ta sợ hãi, bất an (như 
sấm sét, dịch bệnh, mưa bão, động đất... ). Ngày nay, 
chúng ta có sự tiến bộ nhất định về khoa học, và 
điều đó giúp giải thích một số vấn đề, nhưng điều đó 
lại không có nghĩa là kiểm soát được những vấn đề 
ấy. Chẳng hạn, con người sơ khai sợ sấm sét, động 


63 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





đất... vì hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân, 
con người ngày nay dù đã giải thích được nguyên 
nhân, nhưng vẫn bất lực khi những hiện tượng này 
xảy ra và cướp đi sinh mạng của nhiều người... Và vì 
thế, chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sự sợ hãi đối 
với những gì nằm ngoài sự hiểu biết và kiểm soát 
của chúng ta trong môi trường tự nhiên. Chính sự sợ 
hãi này là một trong những nguyên nhân đầu tiên 
đã thúc đẩy con người tìm đến với một số tôn giáo, 
tín ngưỡng như một chỗ dựa tỉnh thần. 

Nhưng tôn giáo hình thành theo cách này thực 
chất là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, từ sự hình 
dung, tưởng tượng vô căn cứ về những điều chưa 
biết... Và với nền tảng đó, nó không thể thực sự là 
chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con người. Với hoạt 
động của tri thức, con người luôn hoài nghi về những 
điều không hợp lý (vốn là bản chất của sự tưởng 
tượng), và điều này giải thích lý do vì sao con người 
đã tìm được chỗ dựa nơi tôn giáo nhưng tự sâu thắm 
trong tâm hồn vẫn cảm thấy một sự băn khoăn, bất 
an. 

Phật giáo không phải là một tôn giáo hình thành 
theo cách đó. Đức Phật không chấp nhận những điều 
mô tả theo trí tưởng tượng, mà chỉ đưa ra những mô 
tả xuất phát từ sự chứng nghiệm trong thực tế. Trí 
tuệ giác ngộ của ngài đã nhìn xuyên suốt mọi hiện 
tượng trong tự nhiên, xuyên suốt mọi thế giới mà đối 
với chúng ta là huyền bí, khó hiểu. Tuy nhiên, ngài 
không yêu cầu chúng ta đặt niềm tin vào những gì 


64 


(đụ lực ca q@tỤ giới 





huyền bí, khó hiểu đó, mà dẫn dắt chúng ta đặt niềm 
tin vào những gì rất thiết thực, có thể chứng nghiệm 
ngay trong cuộc sống này. 


Niềm tin vào Tam bảo là một niềm tin hình thành 
theo cách đó, với các đối tượng Phật, Pháp, Tăng mà 
chúng ta có thể hiểu được và thấy nghe nhận biết 
bằng tri giác thông thường của bản thân mình. Vì 
thế, quy y Tam bảo trước hết là quy y với những đối 
tượng mà chúng ta kính ngưỡng và nguyện noi theo 
để có cuộc sống tốt đẹp, an vui hơn. 


Thế nhưng, trí tuệ và nhân cách siêu việt của 
đức Phật còn giúp chúng ta đẩy lùi mọi sự sợ hãi 
vô căn cứ mà trước đây có thể đã từng ngự trị trong 
tâm hồn ta. Lấy ví dụ như những điều may rủi đến 
với ta trong cuộc sống có vẻ như không theo một quy 
luật nhất định nào, và do đó ta thường lo sợ khi liên 
tiếp gặp phải những rủi ro. Từ đó, ta đi tìm chỗ dựa 
tỉnh thần vào những việc như bói toán, xem ngày 
giờ, cúng sao giải hạn... Nhưng tất cả những điều đó 
đều chỉ là những phương thức được hình thành từ sự 
tưởng tượng vô căn cứ. Trí tuệ giác ngộ của đức Phật 
đã chỉ ra rằng tất cả những gì xảy đến cho chúng ta 
hôm nay là kết quả của những hành vi trong quá 
khứ của chính chúng ta, và mối quan hệ nhân quả 
này đã được ngài quán sát thấu đáo để giải thích cho 
tất cả mọi hành vi và nghiệp báo của chúng sanh. 
Khi tin và hiểu được điều này, chúng ta không còn 
những lo sợ vô căn cứ như trước nữa, mà trái lại có 
thái độ tích cực hơn để cải thiện mọi hành vi trong 


65 


(Uè qwtii œÏutừ(t xttŒ 





hiện tại của mình, vì chúng ta biết chắc rằng điều 
đó sẽ quyết định những gì chúng ta gặt hái vào ngày 
mai. Luật nhân quả là một phạm trù khá rộng và 
phức tạp nhưng rất thú vị, chúng ta hy vọng sẽ có 
dịp quay trở lại vấn đề này trong một tập sách khác. 


Mặt khác, như đã nói, nhân cách siêu việt của 
đức Phật giúp chúng ta khi đã đặt niềm tin vào ngài 
thì không còn sự sợ hãi trước bất kỳ đối tượng nào 
khác. Rất nhiều người trong chúng ta trước đây có 
thể đã từng thờ cúng các vị thần mà chúng ta chưa 
từng thực sự được biết, không phải xuất phát từ sự 
kính phục hay ngưỡng mộ, mà thực chất là vì sợ 
hãi. Chúng ta sợ rằng nếu không thờ cúng các vị ấy, 
chúng ta sẽ phải chịu những sự trừng phạt bí ẩn nào 
đó mà không ai có thể bảo vệ được cho ta. Nhưng khi 
chúng ta quy y Tam bảo, đức Phật chỉ rõ một cách 
bao quát rằng tất cả những cảnh giới như trời, thần, 
quỷ, vật... đều không thoát ngoài tam giới, đều là 
những chúng sanh đang chịu sự chi phối của nghiệp 
quả luân hồi, và do đó chúng ta không có gì phải sợ 
sệt hoặc nương theo những đối tượng ấy. Cách tốt 
nhất để mang lại sự an ổn cho bản thân là hướng về 
điều thiện, và quy y Tam bảo là nền tảng đầu tiên 
cho một cuộc sống hướng thiện. Trong một số kinh, 
đức Phật còn mô tả uy lực của người thọ trì Tam quy 
và Ngũ giới là được các vị thiện thần vây quanh để 
hộ trì. Và điều đó cho thấy khi chúng ta đặt niềm tin 
nơi Tam bảo thì chúng ta không còn phải lo sợ trước 
bất kỳ một đối tượng nào khác. Vì thế mà có thể xác 
định rằng việc quy y Tam bảo là xác lập niềm tin và 


66 


(đWụ lực cœœ qtu giới 





mang lại cho chúng ta một chỗ dựa tỉnh thần vững 
chắc. 


Nhiều người đã quy y Tam bảo nhưng vẫn thờ 
cúng các vị thần linh huyễn hoặc, chẳng hạn như 
thờ thần tài, ông địa, ông táo... hoặc vẫn tin vào việc 
bói toán, xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn... 
Đó là vì những người ấy chưa thực sự hiểu hết ý 
nghĩa của việc quy y, và do đó cũng chưa thực sự đặt 
trọn niềm tin nơi Tam bảo. Nếu hiểu và tin theo lời 
Phật dạy, thì những chuyện tốt lành, lợi lạc đến với 
chúng ta chỉ có thể là kết quả của những việc làm 
phước thiện, làm sao lại có thể dựa vào sự phù hộ 
độ trì của một vị thần này hay thần khác, nhất là 
khi sự phù hộ độ trì đó lại có vẻ như là kết quả của 
những hành động “đút lót” bằng lễ vật cúng kính! 


Những niềm tin và nhận thức sai lầm như trên 
có thể dễ dàng loại bỏ nhờ vào việc thọ trì Ngũ giới. 
Trong kinh nói: Nhân giới sanh định, nhân định 
phát huệ. Vì thế, thọ trì Ngũ giới có thể giúp chúng 
ta chuyển hóa đời sống theo hướng tích cực, tốt đẹp 
hơn, và do đó mà tâm trí sẽ được sáng suốt hơn, có 
thể hiểu đúng những giáo lý do Phật truyền dạy, và 
điều đó giúp ta xóa tan đi những nhận thức sai lầm, 
tà kiến. 

Thực hành Ngũ giới là bước khởi đầu căn bản 
nhất, nhưng cũng chính là chặng đường dài mà 
người học Phật có thể nương theo để đi suốt cuộc đời 
mình. Sở dĩ như thế, là vì trong 5 giới bao gồm nhiều 
lớp ý nghĩa, nhiều tầng bậc hành trì từ thấp đến cao, 


67 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





giúp cho người mới học có thể dễ dàng tiếp nhận, mà 
người thực hành, chiêm nghiệm lâu năm cũng vẫn 
còn có chỗ phải tiếp tục học hỏi. 


Chính vì khả năng bao quát như thế, nên Ngũ 
giới có một uy lực vô song trong việc chuyển hóa đời 
sống của chúng ta. Có thể hình dung ở mức độ xấu 
nhất, khi bản thân ta là người đầy dẫy những thói 
hư tật xấu cố hữu, nhưng chỉ cần phát tâm nghiêm 
túc thọ trì Ngũ giới, ngay lập tức tất cả các thói hư 
tật xấu ấy sẽ bị ngăn chặn, và dần dần không bao 
lâu sẽ đi đến chỗ diệt mất. Điều khó khăn quyết 
định ở đây là ta phải có một quyết tâm, một ý chí 
dũng mãnh để nghiêm túc thọ trì không phạm giới. 
Chỉ cần được như thế thì mọi việc chắc chắn sẽ trở 
nên tốt đẹp. Ở đây có thể hình dung ð giới như một 
cái khuôn của người thợ đúc, cho dù nguyên liệu sử 
dụng có bất cứ hình dạng nào, nhưng một khi đã đưa 
được vào khuôn thì chỉ có thể sản xuất ra một hình 
dạng duy nhất theo cái khuôn ấy. 

Tính chất bao quát của 5 giới đã dẫn đến một kết 
quả thực tiễn là: ta không thể thực hiện bất kỳ một 
hành vi xấu ác nào mà không phạm vào 5ð giới. Vì 
thế, khi ta giữ trọn ð giới thì tất cả mọi hành vi xấu 
ác đều nhất thời bị ngăn chặn. 


Tác dụng của 5 giới có thể tạm chia ra hai giai 
đoạn, cũng là hai tầng bậc thực hành giới như sau: 

1. Với người mới phát tâm thọ giới, việc thực 

hành ð giới thường mang tính khuôn 

thước, máy móc, và được hiểu theo nghĩa 


68 


(MWựụ lực ca quự giới 





căn bản nhất của giới. Tác dụng của 5 giới 
trong gia1 đoạn này là ngăn chặn, dừng lại 
tất cả mọi hành vi xấu ác không cho bộc lộ 
ra bên ngoài (nhưng thường là vẫn còn âm 
1 trong tư tưởng, ý niệm). Quá trình ngăn 
chặn này thường diễn ra theo trình tự như 
sau: Khi ý niệm về một hành động xấu khởi 
lên, người trì giới nhận biết và so sánh với 
ý nghĩa ngăn ngừa của ð giới, nhận ra được 
là nó thuộc về phạm vi ý nghĩa ngăn ngừa 
của giới, và do đó quyết định không thực 
hiện nó. 

Trong giai đoạn này, người trì giới 
thường không cảm thấy thoải mái lắm 
trong việc trì giới, bởi vì tâm trí người 
ấy thường xuyên bị đè nặng bởi những ý 
tưởng như “phạm gió? hay “không phạm 
gió?, hoặc là “không được làm điều này, 
“không được làm điều kia”... Hơn thế nữa, 
sự phân biệt các phạm vi ý nghĩa ngăn 
ngừa của giới thường là một quá trình suy 
diễn máy móc chủ yếu dựa vào các ý nghĩa 
đã được truyền dạy, còn những gì thuộc về 
kinh nghiệm bản thân chưa có được bao 
nhiêu. 

Người thọ trì ð giới trong giai đoạn này 
giống như người cày ruộng. Lợi tức thu 
hoạch từ ruộng lúa là sự hứa hẹn trong 
tương lai, còn hiện tại là sự nỗ lực và mệt 


69 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





70 


nhọc vì công việc. Việc nghiêm túc trì giới 
đòi hỏi phải có những nỗ lực tranh đấu liên 
tục trong tự thân giữa những thói quen 
(thường là phạm giới) và ý chí hướng thiện. 
Trong khi đó kết quả hoàn thiện đời sống 
tỉnh thần lại thường rất hiếm khi có thể 
được cảm nhận tức thời, cho dù là điều đó 
đang thực sự diễn ra. 


Do những tính chất nêu trên, người thọ 
giới trong gia1 đoạn này nên thường xuyên 
củng cố niềm tin của mình bằng cách đến 
chùa, lễ bái Tam bảo, hoặc tham gia các 
khóa tu học tại các chùa. Cũng có thể tự 
mình tìm hiểu thêm về Phật pháp bằng 
cách đọc tụng kinh điển hay tìm đọc những 
sách giảng giải về giáo lý. Những nỗ lực 
phụ trợ này sẽ có ý nghĩa tích cực giúp cho 
việc trì giới trở nên dễ dàng hơn và cũng có 
hiệu quả hơn. 

Giai đoạn này có thể kéo dài trong một 
quãng thời gian khác nhau đối với mỗi 
người, tùy thuộc vào năng lực thực hành 
giới cũng như khởi điểm khi bắt đầu thọ 
giới. Nói chung, giai đoạn này có thể được 
xem như chấm dứt khi người thọ giới bắt 
đầu tự mình cảm nhận được sự thoải mái 
trong việc trì giới và những cải thiện đáng 
kể trong mọi sinh hoạt của đời sống thường 
ngày. 


(đụ lực ca qtỤ giới 





2. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà người thọ 
giới đã hoàn toàn quen thuộc với các phạm 
trù ngăn ngừa của giới, và việc giữ giới trỏ 
thành một phản xạ tự thân khá nhuần 
nhuyễn. Chẳng hạn, nếu như trong giai 
đoạn thứ nhất, người thọ giới phải đối đầu 
với một sự thèm khát nhất định khi phải 
từ chối không uống rượu do ý nghĩa ngăn 
ngừa của giới thứ ð, thì trong gia1 đoạn thứ 
hai này, việc không uống rượu trở nên một 
phản ứng hoàn toàn tự nhiên, và người thọ 
giới không còn khởi lên sự thèm khát mong 
muốn đối với loại thức uống độc hại ấy nữa. 


Chuyển biến quan trọng trong giai đoạn 
này là người thọ giới thực sự cảm nhận được 
lợi ích của việc trì giới, tự thấy được những 
thay đổi tích cực, cải thiện trong đời sống 
hằng ngày, và kèm theo đó là một niềm an 
lạc, hạnh phúc mang lại do có được nếp 
sống chân chính, tốt đẹp. Thêm vào đó, uy 
lực của giới trong giai đoạn này cũng tỏa 
rộng ra chung quanh, khiến cho mọi người 
khi tiếp xúc với người thọ giới đều có thể dễ 
dàng nhận ra và kính phục. 

Đây cũng là giai đoạn mà người thọ giới 
đã tích lũy được những kinh nghiệm tự 
thân trong việc trì giới, có được những cảm 
xúc và nhận xét của riêng mình qua từng 
trường hợp cọ xát với thực tiễn đời sống. Đó 


Z1 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





là những điều hoàn toàn không thể được 
truyền dạy từ người khác. Với những kết 
quả có được từ sự thực hành 5ð giới trong 
cuộc sống của chính mình, người thọ giới 
bắt đầu có thể chiêm nghiệm về ý nghĩa 
của từng giới và mở rộng được phạm vi 
ngăn ngừa của giới. Sự mở rộng này là một 
kết quả tất nhiên có được qua thực hành 
và chiêm nghiệm, bởi vì những ý nghĩa mở 
rộng này vốn đã hàm chứa trong giới mà 
không phải là một sự thêm thắt về sau. Chỉ 
có điều là để hiểu được những ý nghĩa đó, 
đòi hỏi chúng ta phải có một quá trình thực 
hành việc trì giới trong thực tế đời sống. 


Những chuyển biến trong sự trì 
giới 


húng ta có thể tóm lại tác dụng chuyển 
biến của ð giới đối với người thọ giới theo 
một cách ngắn gọn và dễ hiểu hơn. 

Trong gia1 đoạn thứ nhất, ð giới có tác dụng giúp 
ngăn chặn tất cả các hành vi xấu ác. Ngay cả khi ta 
vẫn còn nuôi dưỡng những ý tưởng xấu thì chúng 
cũng không thể bộc lộ thành hành động. 


Trong gia1 đoạn thứ hai, ð giới có tác dụng giúp 
ta chuyển hóa đời sống tinh thần, cảm nhận được 
sự an lạc và hạnh phúc thật sự từ kết quả của đời 


72 


((hœŒưœg chuyến biến frowtg sự trì giới 





sống chân chánh, tốt đẹp. Do sự mở rộng nhận thức 
về phạm vi ý nghĩa của giới, nên kết quả mang lại 
do việc giữ giới cũng trở nên lớn lao, mạnh mẽ hơn 
nhiều. 

Như trên đã nói, Ngũ giới không chỉ là bước khởi 
đầu căn bản, mà còn là phương thức tu tập có thể 
vận dụng trong suốt cuộc đời. Trong ý nghĩa này, 
qua thời gian thực hành việc trì giới thật nghiêm 
túc, Ngũ giới sẽ trở thành một yếu tố cấu thành đời 
sống của người thọ giới, mà không còn là một khuôn 
thước được tiếp nhận từ bên ngoài để noi theo. Nói 
cách khác, vào lúc này người thọ giới không còn trì 
giới nữa nhưng cũng không bao giờ phạm giới. Họ 
đã thực sự sống với giới, nên dù không có sự phân 
biệt so sánh nhưng hành động và lời nói, ý nghĩ cũng 
không bao giờ rơi vào phạm vi ngăn ngừa của giới. 

Khi việc trì giới đã đạt đến mức độ này, ý nghĩa 
của giới không còn là sự ngăn ngừa như ban đầu 
nữa, mà giờ đây trở thành những định hướng trong 
cuộc sống của người thọ giới. Dưới đây chúng ta sẽ 
nêu ra những thay đổi cơ bản về mặt nhận thức, ý 
nghĩa của từng giới qua quá trình thực hành như 
vừa được mô tả ở trên. 

Về giới thứ nhất, sự thực hành ban đầu mang ý 
nghĩa ngăn ngừa trước hết là mọi hành vi giết hại. 
Tiếp theo đó, người thọ giới tiến đến trừ bỏ những lời 
nói, ý nghĩ có thể dẫn đến việc giết hại. 

Sau thời gian thực hành, ý nghĩa không giết hại 
được nhận thức mở rộng trở thành là không làm tổn 


73 


(Uè qwtii œÏftừ(t xttŒ 





hại đời sống sinh vật. Bởi vì sự chiêm nghiệm sâu 
xa cho thấy là hành vi gây tổn hại đến đời sống của 
sinh vật thực chất không gì khác hơn là sự giết hại 
từng phần, là mức độ nhẹ hơn của sự giết hại thực 
sự. Và người thọ giới đi đến chỗ ngăn ngừa hết thảy 
mọi hành vi gây tổn hại sự sống. 


Trong mức độ cao hơn của việc trì giới này, người 
thọ giới không còn thấy có sự giết hại để ngăn ngừa 
nữa, bởi vì việc không làm tổn hại đến sự sống của 
muôn loài giờ đây đã là một hướng sống của người 
ấy. Và vì thế người ấy luôn vun đắp, bảo vệ sự sống 
quanh mình, sinh khởi tâm từ bi, thương yêu và che 
chở cho sự sống của mọi sinh vật quanh mình bất cứ 
khi nào có thể. Khi việc trì giới đã thực sự mang lại 
hướng sống tốt đẹp này cho người thọ giới, điều tất 
yếu là không còn cần thiết phải đặt ra vấn đề giữ 
giới hay phạm giới nữa. Trong khi đó, các việc thiện 
như phóng sinh, bố thí thức ăn cho kẻ nghèo đói... 
cũng do đây mà hình thành. 


Về giới thứ hai, sự thực hành ban đầu mang ý 
nghĩa ngăn ngừa trước hết là mọi hành vi lường gạt, 
trộm cắp hay cướp giật của người khác. Tiếp theo đó, 
người thọ giới tiến đến trừ bỏ những ý tưởng tham 
lam, những mong muốn chiếm hữu tài sản của người 
khác. 

Đau thời gian thực hành, ý nghĩa của giới này 
được nhận thức mở rộng trở thành là không tham 
về mình những phần lợi bất chính. Bởi vì sự chiêm 
nghiệm sâu xa cho thấy là khi ta sử dụng những lợi 


74 


((hœŒœg chuyến biến frowtg sự trì giới 





thế, sự khôn ngoan hay khéo léo để tham lấy những 
phần lợi nhiều hơn so với mức đáng có của mình, 
điều đó không gì khác hơn là biểu hiện khác đi của 
một sự ăn cắp. Và người thọ giới đi đến chỗ ngăn 
ngừa hết thảy mọi hành vi nhằm giành lấy phần lợi 
tức vật chất bất chính về mình. 


Trong mức độ cao hơn của việc trì giới này, người 
thọ giới không còn thấy có sự tham lam trộm cắp để 
ngăn ngừa nữa, bởi vì hướng sống của người ấy giờ 
đây đã loại bỏ hoàn toàn sự tham lam, ích kỷ. Và vì 
thế người ấy luôn có ý muốn chia sẻ, giúp đố người 
khác bằng những tài vật mà mình hiện có, không 
còn tham tiếc những của cải vật chất đang có. Và 
khi việc trì giới đã thực sự tạo ra được tâm niệm tốt 
đẹp này, điều tất yếu là không còn cần thiết phải 
đặt ra vấn đề giữ giới hay phạm giới nữa. Trong khi 
đó, những việc làm như giúp đỡ người nghèo, bố thí 
cho kẻ đói, giúp tiền của vào các công tác từ thiện xã 
hội... cũng được hình thành như là kết quả của một 
đời sống mới tốt đẹp hơn. 


Về giới thứ ba, sự thực hành ban đầu mang ý 
nghĩa ngăn ngừa trước hết là mọi hành vi tà dâm. 
Tiếp theo đó, người thọ giới tiến đến trừ bỏ những lời 
nói, ý nghĩ có thể dẫn đến việc tà dâm. 

Đau thời gian thực hành, ý nghĩa không tà dâm 
được nhận thức mở rộng trở thành là sự nuôi dưỡng 
và bảo vệ hạnh phúc gia đình của chính mình cũng 
như của người khác. Bởi vì sự chiêm nghiệm sâu xa 
cho thấy rằng sự nuôi dưỡng và bảo vệ hạnh phúc 


75 


(Uề qwtii œÏftừ(qt xttŒ 





gia đình chính là cách tốt nhất để ngăn ngừa hành 
vi tà dâm. Và người thọ giới đi đến chỗ luôn tìm mọi 
cách để vun đắp cho hạnh phúc gia đình của bản 
thân cũng như của người khác. 


Trong mức độ cao hơn của việc trì giới này, người 
thọ giới không còn thấy có sự tà dâm để ngăn ngừa 
nữa, bởi vì việc xây dựng hạnh phúc gia đình giờ 
đây đã là một hướng sống của người ấy. Và vì thế 
người ấy luôn vun đắp, bảo vệ hạnh phúc gia đình, 
tìm mọi cách để duy trì sự thương yêu và hiểu biết 
lẫn nhau trong cuộc sống gia đình, cũng như khuyên 
bảo, giúp đỡ người khác trong việc bảo vệ hạnh phúc 
gia đình của họ. Và khi việc trì giới đã thực sự mang 
lại hướng sống tốt đẹp này cho người thọ giới, điều 
tất yếu là không còn cần thiết phải đặt ra vấn đề giữ 
giới hay phạm giới nữa. 

Về giới thứ tư, sự thực hành ban đầu mang ý 
nghĩa ngăn ngừa trước hết là những lời nói dối, 
không đúng sự thật. Tiếp theo đó, người thọ giới tiến 
đến trừ bỏ những tư tưởng, ý niệm sai sự thật. 


Sau thời gian thực hành, ý nghĩa không nói dối 
được nhận thức mở rộng trở thành là không nói ra 
những lời có hại. Bởi vì sự chiêm nghiệm sâu xa cho 
thấy sức mạnh của lời nói có thể giúp xây dựng cũng 
như phá hoại một đời sống tốt đẹp. Và người thọ giới 
đi đến chỗ ngăn ngừa hết thảy những lời nói gây đau 
khổ cho người khác, những lời nói gây chia rẽ, thù 
hận hay tạo sự hiểu lầm giữa những người khác. 


Trong mức độ cao hơn của việc trì giới này, người 


76 


((hœŒưœg chuyến biến frowtg sự trì giới 





thọ giới không còn thấy có việc nói dối để ngăn ngừa 
nữa, bởi vì sự chân thật và ý thức đầy đủ về sức 
mạnh của lời nói giờ đây đã là một hướng sống của 
người ấy. Và vì thế người ấy luôn nói ra những lời 
chân thật, những lời hòa ái, dẫn đến sự đoàn kết, 
gắn bó và yêu thương nhau giữa mọi người. Và khi 
việc trì giới đã thực sự tạo ra được một nhận thức 
đúng đắn và tốt đẹp trong việc sử dụng lời nói, điều 
tất yếu là không còn cần thiết phải đặt ra vấn đề giữ 
giới hay phạm giới nữa. 

Về giới thứ năm, sự thực hành ban đầu mang ý 
nghĩa ngăn ngừa trước hết là việc uống rượu. Tiếp 
theo đó, người thọ giới tiến đến không sử dụng tất cả 
những món ăn thức uống gây say sưa, làm mất đi sự 
sáng suốt của lý trí. 


Sau thời gian thực hành, ý nghĩa không uống 
rượu được nhận thức mở rộng trở thành là không 
sử dụng tất cả những món ăn thức uống gây nghiện 
hoặc có hại cho sức khỏe. Bởi vì sự chiêm nghiệm 
sâu xa cho thấy là sự chọn lựa sáng suốt trong việc 
ăn uống có thể góp phần quan trọng trong việc bảo 
vệ sức khỏe và giúp hình thành một đời sống thực 
sự an vui, hạnh phúc. Và người thọ giới đi đến chỗ 
không sử dụng bất cứ món ăn thức uống nào có hại 
cho sức khỏe. 

Trong mức độ cao hơn của việc trì giới này, người 
thọ giới không còn thấy có sự uống rượu để ngăn 
ngừa nữa, bởi vì sự sáng suốt chọn lựa trong việc ăn 
uống giờ đây đã là một hướng sống của người ấy. Và 


77 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





vì thế người ấy luôn nhận thức đúng về các món ăn 
thức uống của mình, không bị sự tham đắm mùi vị 
lôi cuốn đến với những món ăn thức uống gây ra sự 
say sưa, nghiện ngập hoặc có hại cho sức khỏe. Và 
khi việc trì giới đã thực sự mang lại hướng sống tốt 
đẹp này cho người thọ giới, điều tất yếu là không còn 
cần thiết phải đặt ra vấn đề giữ giới hay phạm giới 
nữa. 


78 


Chùa xưa, chùa nay... 


Í ý rải qua hơn 20 thế kỷ tôn tại và phát 


triển trên đất Việt, đạo Phật đã tạo ra 
những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn dân tộc đến 
nỗi đôi khi ta không còn có thể phân tách được giữa 
những gì gọi là bản sắc dân tộc với bản sắc Phật 
giáo. Nói một cách khác, tất cả đã hòa quyện vào 
nhau thành một khối, và trở thành những giá trị 
văn hóa chung, những giá trị tinh thần mà bất cứ 
người dân Việt nào cũng được thừa hưởng, được un 
đúc từ sâu thẳm trong tiềm thức. 


Chính vì thế mà trên khắp đất nước Việt Nam 
này, đâu đâu cũng có chùa. Tôi đã từng có dịp sống ở 
nhiều vùng đất mới, và điều chung nhất mà tôi nhận 
ra là, ngay khi việc ăn ở vừa tạm yên, những người 
dân tha hương đã ngay lập tức họp bàn với nhau để 
chung sức dựng một ngôi chùa. Nếu chưa được như 
thế, khi điều kiện kinh tế còn quá khó khăn, người 
ta cũng dựng lên một mái nhà tranh nhỏ bé để an trí 
tượng Phật làm nơi lễ bái, gọi là Niệm Phật Đường. 
Và điều ta có thể tin chắc là, nơi đây sẽ trở thành 
một ngôi chùa tôn nghiêm ngay khi nào mà người 
dân vừa ổn định được cuộc sống. 

Tấm lòng của dân ta đối với ngôi chùa là như 
thế, thủy chung như nhất, bao giờ cũng xem đây là 
chỗ dựa tỉnh thần, là nơi quy hướng, là nơi mang lại 
sự bình an cho cuộc sống, và cũng là nơi dắt dẫn mọi 


79 


(Uề qwtii œÏtừđt xttŒ 





người đi theo con đường tốt đẹp, dẫn đến sự an vui, 
hạnh phúc. 


Thế nhưng, vật đổi sao dời, cuộc sống ngày nay 
đang phát triển và đổi thay với tốc độ chóng mặt, thì 
những ngôi chùa ngày nay cũng có phần nào đó thay 
đổi khác xưa đôi chút. 

Ö đây tôi không muốn nói đến những thay đổi 
về kiến trúc hay hình thể, vì những điều ấy là tất 
nhiên và rất dễ nhận ra. Tôi muốn đề cập đến một 
vài nét tinh tế hơn, có tác động đến khuynh hướng 
tu tập của tín đồ, và không phải là ai cũng dễ dàng 
nhận thấy. 


Trước hết, chùa ngày nay đến gần với dân cư 
hơn, không như những ngôi chùa xưa thường chọn 
những nơi núi rừng tịch tĩnh, cách xa phố thị. Đi một 
vòng thăm qua nhiều ngôi chùa mới xây dựng gần 
đây, hầu hết đều là ở những khu dân cư tập trung 
và gần mặt đường. Nếu có khó khăn lắm không tìm 
được đất mặt tiền, thì cũng phải có đường vào thuận 
lợi, xe lớn vào được. 


Sự thay đổi này có rất nhiều ý nghĩa tích cực. 
Trước hết, tín đồ ngày nay có ít thời gian hơn - thời 
đại công nghiệp mà - nên khi muốn đến chùa cũng 
không thể cất công băng rừng lội suối hay đi theo 
những con đường ngoằn ngoèo nhỏ hẹp hàng cây 
số... mà cần có những điểm đến thuận lợi, dễ dàng 
hơn. Thứ hai, tín đồ ngày nay không chỉ đến chùa 
để dâng hương lễ bái vào những ngày rằm, mồng 
một như trước đây, mà còn có thêm cả nhu cầu đến 


S0 


ha xa, œltttđ dự... 





chùa để vãn cảnh, thư giãn trong vòng mười lăm, 
hai mươi phút... Vì thế, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi 
có một ngôi chùa ở những vị trí thuận lợi, dễ dàng 
đi đến. Thứ ba, chư tăng ni ngày nay cần phải bắt 
kịp tri thức của thời đại mới có thể làm tốt công việc 
hoằng hóa của mình, vì thế họ không thể theo học 
duy nhất một vị thầy như ở các ngôi chùa xưa, mà 
cần phải được đào tạo một cách có hệ thống trường 
lớp, có chương trình và quy mô hẳn hòi. Do đó, việc 
tu tập ở những ngôi chùa có điều kiện đi lại thuận 
lợi sẽ giúp cho các vị dễ dàng hơn khi theo học các 
trường Phật học. 


Tuy nhiên, ngoài những yếu tố tích cực như trên 
(và tất nhiên cũng còn nhiều thuận lợi khác nữa mà 
ở đây chưa thể nói hết), sự thay đổi này cũng tạo ra 
một vài khó khăn cho việc tu tập của chư tăng n, và 
người tín đồ cần phải hiểu được điều đó. Trước hết 
là sự tiếp xúc quá nhiều và quá gần với đời sống thế 
tục. Vì thế, nếu như xưa kia tỉnh thần “hòa quang 
đồng trần” chỉ được nghe các vị thạc đức nhắc đến, 
thì ngày nay đến cả một chú sa-di vừa mới vào chùa 
cũng đã phải học lấy tỉnh thần này rồi. Bởi vì chỉ 
cần bước chân ra khỏi cổng chùa là các vị đã phải 
tiếp xúc ngay với biết bao phiền toái và cám dỗ của 
đời sống thế tục. Và do đó mà sự phát tâm tu tập 
của chư tăng n1 ngày nay được đòi hỏi phải hết sức 
mạnh mẽ và kiên quyết. Kèm theo đó, phải có sự 
xác định ranh giới rõ ràng giữa đời sống xuất gia 
và những gì thuộc về thế tục. Người tín đồ cần hiểu 
được những khó khăn này để không vô tình mang 


81 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





đến chùa những sự phiền toái của đời sống gia đình, 
làm trở ngại và quấy nhiễu việc tu tập của các vị. 


Khi đến chùa, chúng ta nên hết sức giữ thái độ 
cung kính đối với Tam bảo, nhất là đối với chư vị 
tăng n1. Chúng ta chỉ nên thưa hỏi những gì thực sự 
liên quan đến việc tu tập, những gì cần đến sự dẫn 
dắt, chỉ dạy của các vị trong đời sống tinh thần, và 
đừng bao giờ trao đổi, trò chuyện về những gì không 
thực sự cần thiết cho việc tu tập của bản thân mình. 
Khi làm được như thế là chúng ta đã góp phần tích 
cực trong việc gìn giữ sự thanh tịnh của chốn thiền 
môn, giúp cho đạo hạnh của chư vị tăng ni ngày càng 
tỏa sáng và mãi mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc 
cho tất cả tín đồ. 


Khó khăn thứ hai cho việc tu tập của chư vị tăng 
ni ở những ngôi chùa ngày nay là sự mở rộng các 
phương tiện tiếp xúc. Chùa nằm ở khu đông dân cư 
thì tất yếu phải có điện thoại. Nhiều vị còn có thêm 
nhu cầu sử dụng điện thoại di động hoặc thư điện 
tử... Những phương tiện này trước hết là được sử 
dụng vào mục đích tu học và hoằng pháp của các vị, 
nhưng hệ quả tất yếu là nó cũng làm cho đời sống 
của các vị có phần nào đó trở nên bận rộn hơn, bót đi 
phần thanh thản như chư tăng ở các ngôi chùa xưa. 
Có lần tôi được nghe tiếng chuông điện thoại di động 
reo lảnh lót giữa buổi thuyết pháp của chư tăng, và 
tôi biết đó là điều không mấy thuận lợi cho sự tu tập 
của các vị. Người tín đồ cần hiểu được điều này để 
không làm tăng thêm sự khó khăn cho các vị. Khi có 


82 


Qtùa xtta, œfta dd... 





nhu cầu gọi điện thoại đến chùa hoặc cho một vị tăng 
ni nào đó, chúng ta cần biết chắc là vào giờ đó các vị 
đang làm gì, có thuận tiện cho việc nghe và trả lời 
điện thoại hay không. Một khi không thể biết chắc 
như thế, tốt nhất là chúng ta đừng sử dụng phương 
tiện này. Hơn thế nữa, xin hãy cân nhắc thận trọng 
nội dung cần trao đổi, đừng bao giờ làm phiền các vị 
bằng những vấn đề thực sự không cần thiết. 


Một trong những ngôi chùa mà tôi thường lui tới 
có quy định (và được thông báo rõ cho tất cả tín đồ) 
là chỉ nghe điện thoại vào một số giờ nhất định trong 
ngày. Ngoài những giờ ấy ra, dây điện thoại được các 
vị tháo rời khỏi máy. Đây cũng là một phương cách 
rất hữu hiệu mà chư tăng ni có thể áp dụng để bảo 
vệ thời gian tu tập của mình trong ngày. 


Nếu chúng ta có được địa chỉ điện thư của một 
ngôi chùa hay một vị tăng ni nào đó, cũng phải hết 
sức cân nhắc thận trọng trước khi gửi đi một bức 
điện thư. Thời gian tu tập của các vị là cực kỳ quý 
báu, và ta không nên làm phiền các vị với những 
vấn đề không thực sự cần thiết. Nếu mỗi tín đồ đều 
ý thức được điều đó, chắc chắn là sự tu tập của chư 
vị tăng n1 sẽ được bớt phần khó khăn. 


Sự thay đổi thứ hai là mối quan hệ giữa chư tăng 
mì trong một ngôi chùa ngày nay, đặc biệt là vị trụ trì, 
với tín đồ của ngôi chùa ấy. Ngày nay, hầu như khu 
dân cư nào cũng có chùa, và vì thế mà mỗi ngôi chùa 
thường có một số tín đồ nhất định sống quanh chùa 
thường xuyên lui tới. Mối quan hệ thường xuyên 


83 


(Uề qwtii œÏtừ(t xttŒ 





này dẫn đến việc người tín đồ mong muốn được thầy 
trụ trì quan tâm giúp đỡ cho hết thảy mọi việc hệ 
trọng trong gia đình mình. Những việc hệ trọng này 
thường là bao gồm các lễ cầu an, cầu siêu, ma chay, 
tang tế... Và vì là dân cư đông đúc nên hệ quả tất 
yếu là những hoạt động này phải chiếm mất phần 
lớn thời gian tu tập của các vị tăng ni trong chùa. 
Nếu vị trụ trì có thể nhận ra điều này và có một sự 
phân bổ thời gian hợp lý, điều đó có thể giúp giảm 
nhẹ khó khăn cho sự tu tập của tăng ni. Nhưng nếu 
không có một sự giới hạn cần thiết, thường là những 
hoạt động này sẽ có thể là lợi bất cập hại. Và kết quả 
là việc tu tập của chư tăng ni trong chùa có thể sẽ 
phải trì trệ, khó khăn rất nhiều. 


Nếu người tín đồ nhận ra và ý thức đúng được 
điều này, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và không 
tạo ra sự khó xử cho thầy trụ trì cũng như các vị 
tăng ni. Chúng ta nên hiểu rằng, vai trò dẫn dắt 
đời sống tỉnh thần của chư tăng đối với chúng ta 
không chỉ nằm trong việc cúng kính, lễ lạt... mà cần 
yếu hơn là những bài thuyết pháp, những chỉ dẫn cụ 
thể cho mọi hành vi ứng xử của chúng ta trong cuộc 
sống. Vì thế, chúng ta phải tỉnh tế nhận ra và dành 
thời gian nhiều hơn để các vị có thể tiếp xúc và chỉ 
dạy cho chúng ta, mà không phải là dành hầu hết 
thời gian cho các nghi thức lễ lạt, cúng kính... Một số 
các chùa có thành lập những Ban hộ niệm gồm các vị 
cư sĩ lớn tuổi để đảm nhận việc cúng kính thay cho 
chư tăng ni. Đây cũng là một hướng đi đúng đắn, 
biểu hiện cụ thể sự ủng hộ của chúng ta đối với việc 


84 


Qùa xtta, œftta ad... 





tu tập của chư vị tăng n1. 


Một thay đổi khác nữa là thời gian dành cho việc 
thuyết pháp hay tổ chức các khóa tu học thường 
xuyên tại chùa. Ỏ những ngôi chùa xưa kia, đây là 
một trong các hoạt động trọng tâm. Ngay cả ở các 
thiền viện, là những nơi mà việc tu tập được chú trọng 
chủ yếu vào sự hành trì hơn là phần giáo nghĩa, thì 
những buổi thăng đường thuyết pháp vẫn được diễn 
ra khá đều đặn, là cơ sở cho sự tham vấn, học tập 
giáo pháp cho hàng học tăng cũng như chúng cư sĩ. 
Còn đối với các chùa thuộc Giáo tông thì những buổi 
thuyết pháp được xem là hoạt động thường xuyên và 
tất yếu của chùa. Tất cả các chùa đều có một hoặc 
nhiều vị Giáo thọ chuyên lo việc dạy dỗ tăng chúng. 
Ngày nay, chức danh này dù vẫn còn nhưng phần 
lớn hoạt động giảng dạy của các vị không còn rõ nét 
nữa. Sự thay đổi này xuất phát từ một thực tế là, 
việc học của tăng ni ngày nay tập trung chủ yếu về 
các trường Phật học, từ sơ cấp, trung cấp đến cao 
cấp. Do đó, những buổi thuyết pháp không còn được 
mở ra thường xuyên ở các chùa để bất cứ ai muốn 
học hỏi giáo pháp đều có thể đến tham dự. Như một 
hệ quả tất yếu, người tín đồ ngày nay muốn học hỏi 
về giáo pháp phải sử dụng hai cách: hoặc là trực tiếp 
thưa hỏi để được một vị tăng ni nào đó giảng giải, 
chỉ bày cho, hoặc là tìm đọc kinh điển và các sách về 
Phật học. Thường thì cần phải kết hợp cả 2 phương 
cách này mới có thể giúp cho người tín đồ học hỏi 
một cách có hiệu quả. 


85 


(Uè qwtii œÏtừ(t xttŒ 





Người tín đồ cần phải hiểu được điều này để 
không chờ đợi một cách thụ động, mà phải tự mình 
tích cực học hỏi giáo pháp. Vai trò của chư tăng n1 giờ 
đây chủ yếu là hướng dẫn người cư sĩ tự tìm học giáo 
pháp trong kinh điển, sách vở, và giúp giải quyết 
những nghi vấn phát sinh trong quá trình học tập. 
Nhiều vị tăng ni đã sớm nhận ra thực tế này nên đã 
dành thời gian viết những tập sách giảng giải giáo 
lý để người cư sĩ có thể dễ dàng tìm đọc. Việc làm 
đó của các vị đã góp phần bổ khuyết phần nào vào 
khoảng trống trong việc tu học mà người tín đồ ngày 
nay đang gặp phải. 


Mặc dù có ít nhiều khác biệt như trên, nhưng 
chúng ta vẫn thấy rõ một điều là, dù xưa dù nay 
thì mái chùa vẫn là nơi đi về, quy hướng của đa số 
người dân Việt, vẫn là chỗ dựa tỉnh thần không gì có 
thể thay thế được, và cũng là nơi un đúc, đào luyện 
những giá trị đạo đức và tinh thần cho bất cứ ai biết 
quay về nương theo Tam bảo, để giúp họ vững bước 
trên con đường đời chông chênh nhiều đau khổ mà 
vẫn có thể sống vui trong an lạc và hạnh phúc vì 
luôn có một đời sống chân chính và hướng thiện. 


86 


MỤC LỤC 


TYÌN TY DU 266: 156225 130+/206868205712500407:1864020/5100061581/ 316 5 
KỮI NÓI: saeebrdnsdeabeatbsieabiadi 11 
Hôm qua em đi chùa Hương................................ 15 
Lên chùa thắp một nén hương............................... 19 
Ti: Ho0/ 101 DÌE co tinco60ockuiose(ig0tteiktVlgGsssoBd4s 00s 31 
Từ Tam bảo đến Tam quy..............................-- --- --«- 39 
Y phầp bất Y nhấn cá áicaovllQ dd chàpht (tên 48 
Từ Tam quy đến Ngũ giới................................ 54 
Ủy TựC Của QUY: BHỔNGcci66i6i6206s01612166062460046040883688 62 
Những chuyển biến trong sự trì giới.................. 72 
CHIA XIG,: CHỦ HÏđ 23s ¿tciibxoxasaoiscpllaxistsdyaossbstaa, 79 


87 


&⁄2 (⁄⁄ 


rong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: “Pháp 

lÉ> thắng mọi thí.” Thực hành Pháp thí là chia sẻ, 

truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người 

Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành Pháp 
thí bằng những cách thức như sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. 
Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ, bố 
thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng 
việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 


2. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡in ấn lời Phật dạy. 
Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và 
người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi làm 
theo. Không nên giữ làm của riêng mà phải sẵn lòng 
chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác 
cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm 
yên đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có 
người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 


3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, 
dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để ngày càng 
có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chỉ tiêu một số tiền nhỏ không thể 
mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu 
hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. 
Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo 
lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm 
đóng góp sức mình vào những việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, tự 
mình sẽ được rất nhiều lợi ích. 

- Chia sẻ, truyền rộng bằng cách 
cho mượn, biếu tặng kinh sách 
đến nhiều người thì lợi ích ấy 


càng tăng thêm gấp nhiều lần. 


Đóng góp công sức, tài vật để 


hồ trợ công việc biên soạn, dịch 
thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành 
kinh sách thì công đức lớn lao 
không thể suy lường, vì có vô số 
người sẽ được lợi ích từ việc lưu 
hành kinh sách. 
























Trân trọng giới thiệu 





® AI VÀO ĐỊA NGỤC 
+ VÀO THIỀN 

® VỀ MÁI CHÙA XƯA 

® VÌ SAO TÔI KHỔ 

e CHẮP TAY LẠY NGƯỜI 

® HOA NHẪN NHỤC 

® HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU CÓ THẬT 

® HÁT LÊN LỜI THƯƠNG YÊU 

e GỌI NẮNG XUÂN VỀ 

+ GIỌT MỒ HÔI THANH THÂN 

© NẮNG MỚI BÊN THỀM XUÂN 
 NHỮNG TÂM TÌNH CÔ ĐƠN 

e SỐNG THIỀN 

® SAN SẺ YÊU THƯƠNG 

+ SỐNG ĐẸP GIỮA DÒNG ĐỜI 

e THẮP NGỌN ĐUỐC HỒNG 

® PHÓNG SINH CHUYỆN NHỎ KHÓ LÀM 


